Từng Viên Gạch Một 
Phương pháp áp dụng Đạo Phật 
vào trong cuộc sống 


Tác giả: Nguyễn Đức Hiếu 


Cuốn sách này là món quà Pháp Bảo 
và được chia sẻ miễn phí. 


www.lifechange.vn 


Pháp không phải là hàng hoá để rao bán. 
Không tái bản sách này dưới bất kỳ hình thức nào 
với mục đích thương mại. 


Sách có thể được chia sẻ miễn phí đưới mọi hình thức như: 


Gửi trực tiếp file PDE này (rất nhẹ) 

Gửi link https://lifechange.vn/tvgm để người nhận tự tải về 
In ra bao nhiêu bản tuỳ thích và gửi tặng người khác 

Chia sẻ trên mạng xã hội 


Từng Viên Gạch Một 
Phương pháp áp dụng Đạo Phật vào trong cuộc sống 


Tác giả: Nguyễn Đức Hiếu 


Liên hệ góp ý xin gửi email tới ]ifechange.vn@grmnail.com 
© Bản quyền www.lifechange.vn 


life 
CHANGE 


Mục lục 


Lời nói đầu 
Một vài lưu ý nhỏ 


Chương I: Tại sao lại là Đạo Phật? 
Đạo Phật nào? 
Tôn giáo của trí tuệ 
Không có đấng sáng tạo 
Đời này và đời sau 
Bản chất bất toại nguyện của cuộc sống 
Cái gì có điều kiện thì sẽ biến mất 
Hạnh phúc không điều kiện 
Hạnh phúc với rất ít điều kiện 
Phương pháp thực hành dành cho cư sĩ tại gia 


Chương II: Bố thí - cúng đường 
Cho ai 
Của cho 
Cách cho 


Chương III: Giữ giới 
Quy y Tam Bảo 
Giới là gì? Tại sao phải giữ giới? 
Giới thứ nhất - không sát sinh 
Giới thứ hai - không lấy của không cho 
Giới thứ ba - không tà dâm (ngoại tình) 
Giới thứ tư - không nói dối 
Giới thứ tư - mở rộng 
Giới thứ năm - không uống bia rượu 
Chương IV: Tu tập 
Tu tập là làm gì? 
Ba sự ô nhiễm: tham, sân, sỉ 


Tín - niềm tin 

Tấn - sự chăm chỉ 

Niệm - sự ghi nhớ 

Định - sự tập trung 

Tuệ - cái biết đúng đắn 

Khi sự thực tập gặp khó khăn 


Chương V: Một số ví dụ thực tế 


Làm từ thiện đều đặn 

Giá trị cốt lõi như là giới 

Deep work - làm việc ngắt kết nối 
Phương pháp xách giỏ trứng 
Giảm thiểu công việc báo cáo 

Vô sở hữu - công ty là của chung 


Tài liệu gợi ý 


Trang web 
Sách và Tác giả 


38 
39 
TẤU 
43 
⁄ú46 
⁄8 


49 
49 
50 
50 
51 
53 
54 


56 
56 
57 


Lời nói đầu 

Tôi rất may mắn vì đã tiếp xúc với Đạo Phật từ rất trẻ. Nhờ Đạo 
Phật, tôi đã vượt qua rất nhiều biến cố lớn của cuộc đời. Sau khi 
trở thành một cư sĩ Phật Giáo được hơn mười lăm năm, tôi tích lũy 
được những hiểu biết cơ bản nhất định về Đạo Phật và cách thực 
hành Đạo Phật tương đối có hệ thống. Do vậy bạn bè cũng thường 
hay liên hệ hỏi hoặc nhờ tôi giới thiệu sách Phật để đọc. 


Các đầu sách về Đạo Phật thì vô cùng đa dạng và tác giả xuất sắc 
thì cũng rất nhiều. Thế nhưng phần lớn chúng đều khá khó hiểu 
và hiếm khi được viết cho người mới bắt đầu. Ngoài ra ngôn ngữ 
trong những cuốn sách này thường hơi chuyên môn hoặc quá 
nhiều yếu tố Hán Việt, khó tiếp cận đối với mới tìm hiểu về Phật 
giáo. 


Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định viết cuốn sách nhỏ này để giới 
thiệu cách thực hành Phật Pháp thật đơn giản cho bạn bè, người 
thân và bất cứ ai muốn tìm hiểu về Đạo Phật. 


Mục tiêu của tôi là làm sao cho các lời dạy của Đức Phật dành cho 
người cư sĩ được truyền tải thật giản dị nhưng đúng đắn nhất 
trong khả năng của mình. Tôi sẽ trích lại Kinh ở những chỗ phù 
hợp, nhưng vừa phải. Tôi không muốn mọi người bị choáng ngợp 
bởi những kiến thức Phật Giáo chuyên sâu. 


Mong rằng tất cả các bạn đều được lợi lạc khi đọc cuốn sách này. 
Xin tri ân các vị thầy, sư huynh, tiền bối đã luôn nhiệt tình dạy đỗ 
chia sẻ Giáo Pháp. Xin hồi hướng toàn bộ phước báu có được do 
việc chia sẻ Giáo Pháp này tới chư vị. 


Nguyễn Đức Hiếu 
Sài Gòn, 10/2021 


Một vài lưu ý nhỏ 


Các phần trích dẫn Kinh trong sách này sẽ được để trong khung có 
màu nền xám nhạt. Phần này là lời Đức Phật dạy. 


Ngoài phần này đều là diễn giải của cá nhân tôi về Đạo Phật. Dù 
với tâm mong muốn truyền tải chính xác nhất Giáo Pháp của Đức 
Phật, do trí tuệ còn hạn hẹp, sai lầm là điều không thể tránh khỏi. 
Mong được các bạn đọc lượng thứ vì những sai sót mắc phải này. 


Xin hãy coi cuốn sách này như cái hiểu Đạo Phật qua lăng kính của 
cá nhân tôi, và lấy những chỗ hiểu lầm của tôi làm động lực giúp 
bạn tự tìm hiểu Đạo Phật và có được những cái biết độc đáo của 
riêng mình. 


Sách được viết để đọc tuần tự từ đầu tới cuối. Nếu bạn đọc lần đầu, 
không nên nhảy chương. Tôi viết với ý thức tuyệt đối không diễn 
giải đài dòng, luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, để không mất 
thời gian của bạn. Độ dài của sách cũng gói gọn trong khoảng vài 
chục trang - đây là tiêu chí tôi tự đặt ra cho bản thân trước khi bắt 
đầu. 


Sách cũng được xuất bản trực tuyến để tiện cho việc chia sẻ. Bạn 
có thể thoải mái gửi link tải sách, gửi email, hoặc in sách ra để 
chia sẻ với mọi người. Việc này rất được khuyến khích để Giáo 
Pháp của Đức Phật có thể đến với nhiều người hữu duyên hơn. 


Chương I: Tại sao lại là Đạo Phật? 


Đạo Phật nào? 


Hẳn rất nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi biết rằng có rất nhiều 
trường phái Đạo Phật đang được thực hành trên thế giới. Sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, Tăng Đoàn của ngài cũng có sự phân rẽ 
và nhiều học thuyết mới đã ra đời. Lúc nhiều nhất, nghe nói có 
đến mười tám bộ phái Phật Giáo cùng tồn tại. 


Ngày nay, Đạo Phật thường được chia thành ba nhánh lớn: Phật 
Giáo Nguyên Thuỷ (Nam Tông), Phật Giáo Đại Thừa (Bắc Tông) và 
Mật Tông Tây Tạng (Kim Cang Thừa). Mật Tông Tây Tạng vốn 
thuộc Phật Giáo Đại Thừa nhưng vì những nét đặc trưng trong 
cách thực hành nên được coi như một trường phái độc lập. 


Về cơ bản Đạo Phật Nguyên Thuỷ là một bộ phái Đạo Phật (Trưởng 
Lão Bộ, Theravada) được bảo lưu ở đảo quốc Sri Lanka và lan rộng 
ra các nước Đông Nam Á. Bộ phái này được các trưởng lão phe 
"bảo thủ'"' cố gắng gìn giữ cho thật nguyên bản nhất so với Phật 
giáo lưu truyền từ thời Đức Phật. 


Phật Giáo Đại Thừa thì đo các vị sư "cởi mở" và "tiến bộ'"' hơn điều 
chỉnh cho phù hợp với mỗi vùng đất mà Đạo Phật được truyền 
đến. Nhánh Phật Giáo này phát triển mạnh ở Trung Hoa, Nhật 
Bản, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc... nên hay được còn gọi là Đạo 
Phật Bắc Truyền. 


Tôi có cơ hội tiếp xúc khá nhiều đại diện của Phật Giáo như Đại 
Thừa (Thiền Tông Trung Hoa, Tịnh Độ Tông, Mật Tông Tây Tạng, 
Đông Mật) và Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Tôi quyết định theo đuổi 
việc thực hành Phật Giáo Nguyên Thuỷ vì tôi tìm thấy trong Tạng 
Kinh Nikaya (ghi chép lời Phật dạy) của Phật Giáo Nguyên Thuỷ 
những giáo lý phù hợp nhất với bản thân. 


Hình ảnh Đức Phật được khắc họa trong Nikaya cũng là Đức Phật 
làm tôi cảm thấy gần gũi nhất như một con người. Đồng thời ngài 
cũng sở hữu những tính cách cao quý đáng ngưỡng mộ của một vị 
giác ngộ, nhưng không bị thần thánh hoá thái quá. 


Những gì tôi đề cập đến trong cuốn sách này chủ yếu sẽ là kiến 
thức của Phật Giáo Nguyên Thuỷ. “Đạo Phật” tôi nói đến ở đây là 
bộ phái Theravada. 


Sau đây tôi sẽ nêu ra một vài đặc điểm riêng biệt của Đạo Phật, 
cũng là lý do khiến tôi chọn theo tôn giáo này. 


Tôn giáo của trí tuệ 

Đức Phật là một nhà cách mạng đúng nghĩa. Khi còn là thái tử Tất 
Đạt Đa (Siddhärtha) thuộc hoàng tộc Cổ Đàm (Gautama), ngài 
thấy sợ hãi sự đau khổ, và nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong 
sinh - lão - bệnh - tử nên quyết tâm bỏ ngai vàng đi tầm đạo. 


Ngài không tuân theo một truyền thống cụ thể nào mà học hết 
những gì có thể từ các vị thầy đương thời. Nếu không phù hợp, 
ngài sẽ chuyển hướng. Ngài học với hai vị thầy thiền định nổi 
tiếng nhất thời bấy giờ và sở đắc hết các chứng ngộ của hai vị này. 
Thấy được rằng những kết quả này chưa phải là giải thoát tuyệt 
đối, ngài tiếp tục lên đường đi tìm chân lý. 


Như vậy Đức Phật không bị bó chặt vào một tôn giáo mà lựa chọn 
cuộc sống không nhà, thiếu thốn về vật chất nhưng hết sức tự do 
tự tại, phóng khoáng như hư không. Sau khi tìm ra được các sự 
thật cao quý và giải thoát mình khỏi các kiếp luân hồi, ngài quyết 
định dạy lại Giáo Pháp này cho các chúng sinh khác. 


Ngài được biết đến như một bậc Giác Ngộ vô cùng trí tuệ không 
chút giáo điều. Bài kinh Kalama nổi tiếng là một tuyên ngôn của 


Đức Phật về tính cởi mở và sự phóng khoáng trong Giáo Pháp mới 
mẻ của ngài. 


Này các Kalãma, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe 
truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được 
kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì 
diễn giải tương tự, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; 
chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có 
uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kãlãmga, khi nào tự mình biết như sau: “Các pháp 
này là thiện; Các pháp này là không đáng chê; Các pháp này không 
bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp 
nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này Kàlàmà, hãy tự đạt đến 
và an trú! 


AN 3.65. Các vị ở Kesaputta 


Đức Phật nói với những kẻ đang hoài nghi chân lý ngài thuyết 
giảng rằng: các ông cứ hoài nghi, thoải mái tìm hiểu và sau khi 
tìm hiểu kỹ thì hãy làm thử. Nếu thấy có kết quả tốt đẹp thì hằng 
nghe theo, còn không thì thôi. 


Đó là điều đặc biệt ở Đạo Phật. Tôn giáo của ngài bắt đầu bằng trí 
tuệ, chứ không phải là niềm tin. Tôi rất trân trọng điều này. 


Không có đấng sáng tạo 


Khác với các tôn giáo độc thần hoặc đa thần, Đạo Phật cũng có các 
vị thần, các vị chư thiên, các sinh linh ở cõi vô hình nhưng họ 
không được coi là đấng sáng thế. Đức Phật chỉ ra rằng tất cả thế 
giới vận hành xung quanh các quy luật chứ không phải một cá thể 
nào cả. 


Một trong những quy luật đó là luật nhân quả. Chúng sinh là chủ 
nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp (kamma) là các 
hành động của thân, khẩu hoặc ý. Mỗi khi chúng sinh tạo ra một 
nghiệp tốt hay xấu, chúng sinh đó sẽ nhận quả của nghiệp đó 
trong tương lai. 


Nhờ những nghiệp lành thì chúng sinh có thể được tái sinh vào 
các cõi tốt đẹp hơn và có nhiều sức mạnh, tuổi thọ và quyền năng. 
Một số trường hợp họ sẽ trở thành các vị Thiên, Phạm Thiên hay 
Đại Phạm Thiên (các chúng sinh ở cõi trời có tuổi thọ lâu dài và 
năng lực rất lớn, chúng ta thường hay gọi họ là thần tiên). 


Ngay cả với các chúng sinh đầy quyền năng này, họ cũng sẽ phải 
tuân theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Họ có thọ mạng rất lâu 
dài, nhưng cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. 


Tôi cảm thấy góc nhìn này của Đạo Phật rất công bằng, nhân văn 
và không mê tín. Tôi cũng mong muốn được bình đẳng với các 
sinh linh ở cõi vô hình thay vì phải thờ phụng họ. 


Đời này và đời sau 

Các tác giả Phật Giáo phương Tây có xu hướng né tránh câu hỏi về 
sự tái sinh. Họ tập trung vào thuyết nhân quả và các phương pháp 
hành thiền nhưng lại thường không nói về luân hồi và các kiếp 
sống. Tôi nghĩ đây là một thiếu sót rất lớn vì hai lý do sau. 


Thứ nhất, nếu không có đời này và đời sau, chúng ta không có 
cách lý giải logic cho sự bất bình đẳng đang diễn ra trong cuộc 
sống. Có những người sinh ra đã sung sướng, giàu có và không 
phải lo nghĩ nhiều. Có người lại sinh ra trong nghèo khổ và không 
có cơ hội tiếp cận tri thức cần thiết để thay đổi cuộc đời. Tôi tin 
rằng một quy luật phổ quát của vũ trụ thì phải công bằng và hợp 
lý hơn như thế. Đạo Phật cho tôi một đáp án tôi thấy hài lòng, đó 


là hiện tại những gì ta đang có là kết quả của những hành động 
trong quá khứ, đôi khi là từ những kiếp sống trước đây. 


Thứ hai, việc có một đời sau khiến chúng ta phải cân nhắc trước 
khi quyết định làm những việc không tốt. Tất cả những gì chúng 
ta làm đều có hậu quả. Nếu chúng không diễn ra trong kiếp sống 
này, chúng sẽ trổ quả ở một kiếp sống khác. Chỉ với suy nghĩ như 
vậy, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều việc gây ra các nghiệp 
xấu. Như vậy đây là một học thuyết có tính hướng thượng, cao 
quý. 


- Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số hữu tình 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục? Này Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, đời này? 


- Này các Gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi pháp chánh 
đạo, này các Gia chủ, mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình, 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này 
các Gia chủ, mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, đời 
này. 


MN 41. Kinh Sãleyyaka 


Bản chất bất toại nguyện của cuộc sống 


Đức Phật nêu ra ba bản chất của thực tại đó là: vô thường, khổ và 
vô ngã. Trong đó bốn sự thật cao quý về khổ (Tứ Diệu Đế) được 
ngài giảng dạy lại đầu tiên sau khi thành đạo. 


10 


Nếu có thể tóm gọn Đạo Phật trong một câu, thì ta có thể nói: Đạo 
Phật dạy chúng ta cách chấm đứt khổ đau. 


Khổ (dukkha) chỉ những trạng thái không hạnh phúc, không hài 
lòng. Đôi khi tôi sẽ dùng thuật ngữ bất toại nguyện khi nói về 
dukkha cho dễ tiếp nhận hoặc phù hợp với ngữ cảnh hơn. 


Cũng như Đức Phật, tất cả chúng ta đều tìm cầu một mục đích 
sống duy nhất: đó là trở nên hạnh phúc, không còn khổ đau. Thế 
nhưng do không hiểu bản chất của thế giới, chúng ta thường tìm 
đến hạnh phúc bằng những phương pháp sai lầm. 


Từ nhỏ, bạn đã được dạy cần phải học giỏi để kiếm tiền. Sau này 
nhờ bằng cấp tốt, bạn sẽ có một việc làm tử tế. Với công việc ổn 
định, bạn sẽ lập gia đình với một người xứng đáng và có khả năng 
chu cấp cho mái ấm nhỏ. Bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nếu 
chăm chỉ làm lụng và biết cách cân bằng công việc với cuộc sống. 
Và cuối cùng bạn sẽ có một tuổi già yên bình. Nếu may mắn bạn sẽ 
nhìn thấy các cháu mình kết hôn và có khi còn có cơ hội nhìn mặt 
con của chúng trước khi ra đi thanh thản. 


Đó là một bức tranh đẹp. Thế nhưng thực tế thì lại khác xa. 


Hầu hết mọi người luôn không hài lòng với người phối ngẫu của 
mình. Ít ai cảm thấy mình đã kết hôn với đúng người. Chúng ta 
mải mê lao vào kiếm sống và bỏ bê sức khỏe và gia đình. Tới khi 
gặt hái được quả ngọt từ công việc thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu 
gặp vấn đề với bệnh tật và những đứa con bướng bỉnh. Dù đành 
phần lớn thời gian cho sự nghiệp nhưng chẳng mấy ai lại thực sự 
yêu thích công việc của mình. Chúng ta thường ao ước giá mà 
mình đã theo đuổi trái tim thay vì đồng tiền khi còn trẻ. Đó là 
chưa kể đến những biến cố lớn như: khủng hoảng tài chính, gia 
đình tan vỡ, chiến tranh, dịch bệnh... 


11 


Tôi cũng đã trải qua cái vòng luẩn quẩn ấy, và tôi may mắn tìm 
đến được với Đạo Phật. Điểm khác biệt ở Đạo Phật là Đức Phật 
khẳng định: một trong những bản chất chính của sự tồn tại này là 
bất toại nguyện. Ngài nói: 


Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, 
bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau 
là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. 


SN 56.11. Như Lai Thuyết 


Đoạn này nghĩa là: 


Sinh ra, già đi, bệnh và chết đều khổ. 

Các cảm xúc sầu, bi, khổ, ưu, não đều khổ. 

Phải chung đụng với thứ mình chán ghét là khổ. 
Xa cách thứ mình yêu thích là khổ. 

Muốn mà không được là khổ. 

Tóm lại sự tồn tại trói buộc thân và tâm này là khổ. 


Nghĩ vậy thì tiêu cực quá. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc 
đoạn kinh này. 


Rồi tôi bắt đầu chiêm nghiệm sâu hơn. Nếu nhìn rộng ra, quả thực 
chúng ta rất may mắn vì ở đang sống trong một thời kỳ khá ít 
chiến tranh. Hầu hết trong lịch sử, loài người luôn trải qua các 
cuộc chiến lớn nhỏ và hiếm khi nào chúng ta có được hòa bình kéo 
dài. Điều đó nghĩa là phần lớn nhân loại thường xuyên phải trải 
nghiệm sự đau thương và mất mát do chiến tranh đem lại. 


Nghĩ xa hơn một chút, trên thế giới số người nghèo khổ thực ra 
luôn nhiều gấp bội số người sung túc. Chỉ 1% thế giới hiện đang sở 


hữu tài sản bằng với oo% còn lại. Có một thống kê lan truyền phổ 


12 


biến trên mạng rằng nếu bạn có tài khoản ngân hàng và một chút 
tiền mặt để tiêu xài, bạn đang thuộc nhóm 8% giàu nhất thế giới. 


Lại nghĩ tiếp, chúng ta thật may mắn vì đang ở trong thời kỳ y học 
phát triển. Trước đây khi cuộc sống lạc hậu, chúng ta có thể dễ 
dàng qua đời vì một cơn cảm cúm, hay một vết nhiễm trùng tưởng 
như vô hại. Tuổi thọ ngắn ngủi. Việc sinh nở thì nguy hiểm. Nhà 
nào cũng mất đi vài người do việc sinh đẻ. Chết già được coi là vô 
cùng có phúc. 


Thôi được, nếu tôi đồng ý phần lớn sự tồn tại này là Khổ, thế còn 
những khoảnh khắc hạnh phúc như khi quây quần bên gia đình, 
xôm tụ với bạn bè, hay như khi sự nghiệp thăng tiến thì sao? 
Không thể coi chúng là Khổ được. 


Đức Phật lại có một giáo huấn đanh thép khác cho vấn đề này. 
Ngài bảo: Pháp hữu vi vô thường. Nghĩa là cái gì có điều kiện mà 
hình thành, thì sẽ phải biến mất. 


Cái gì có điều kiện thì sẽ biến mất 
Trái ngược với khổ là lạc hay sung sướng (sukha). Điều đáng tiếc 
nhất là khoảnh khắc sung sướng này lại thường khá ngắn ngủi. 


Bạn có thể ao ước một món đồ, như một chiếc điện thoại thông 
minh đời mới chẳng hạn. Khi mới sở hữu nó, bạn vô cùng sung 
sướng và nâng niu. Một vết xước nhỏ cũng có thể khiến tim bạn 
thắt lại. Thế nhưng chỉ sau một vài tuần, chiếc điện thoại trở 
thành một “bình thường mới”. Nghĩa là nó không còn là suối 
nguồn hạnh phúc của bạn nữa. Nó đã trở thành một thói quen và 
một vật mặc nhiên có mặt trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng hết 
bận tâm khi những vết trầy bắt đầu xuất hiện. 


13 


Bi kịch là ở chỗ: nếu đánh mất nó, bạn sẽ vô cùng đau khổ. Ngay 
khi sở hữu một vật đem lại cho bạn sự sung sướng, bạn đang mang 
một nỗi khổ tiềm tàng khi đánh mất chúng. 


Hãy đọc lại câu trên một lần nữa. Đó là một chân lý rất sâu sắc. 


Quay trở lại câu hỏi trước, với bất cứ một khoảnh khắc hạnh phúc 
nào có điều kiện, điều đầu tiên là chúng chắc chắn sẽ biến mất. 
Tiếp theo, khi chúng biến mất bạn sẽ đau khổ. Mức đau khổ tỷ lệ 
thuận với mức độ sung sướng chúng đã đem đến. 


Có thể bạn vẫn còn đang trẻ. Tóc vẫn còn xanh và trái tim vẫn còn 
đập mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian, sức khoẻ và sự minh mẫn sẽ 
từ từ rời xa bạn. Việc đó là điều không thể tránh khỏi. Bạn càng 
yêu quý cơ thể mình bao nhiêu, khi tuổi già và bệnh tật ập đến bạn 
sẽ càng đau khổ và khủng hoảng bấy nhiêu. 


Những người thân thiết nhất với bạn rồi sẽ ra đi mãi mãi. Và đôi 
khi trong khoảng thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bạn đã 


sẵn sàng đối mặt với nó chưa hay vẫn luôn chạy trốn điều này? 


Đạo Phật sẽ dạy bạn cách đối mặt với những đau khổ này một cách 
trực diện, dũng cảm và đầy trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên các Ông, hãy tinh tấn, chớ phóng 
dật. Các pháp hữu vi là vô thường. Đây là những lời cuối cùng của 
Như Lai. 


SN 6.15. Bát Niết Bàn 


14 


Hạnh phúc không điều kiện 


Nếu các hạnh phúc có điều kiện đều sẽ biến mất, và mang trong 
nó khổ đau tiềm tàng, liệu có hạnh phúc vô điều kiện nào tồn tại 
hay không? 


Pháp vô vi (không điều kiện mà hình thành) đó Đức Phật gọi là 
Niết Bàn - là đích đến cao nhất, là hạnh phúc tối thượng. 


Để chứng đạt Niết Bàn, sau khi xuất gia, các nhà Sư sẽ phải trải 
qua các sự thực hành về giới, định và tuệ. Nghĩa là họ sẽ phải tuân 
theo các luật lệ của người tu hành, thực tập thiền định (tĩnh lặng), 
thiển quán (xem xét tâm và sự vật, sự việc) và hạn chế sự tiếp xúc 
với thế giới để làm việc với nội tâm của mình. 


Tới khi nào tâm của họ nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch vĩ đại. 
Chẳng có một cái “tôi” nào cả mà toàn bộ sự tồn tại này chỉ là các 
“thứ” có điều kiện đan đệt vào nhau. Khi có cái nhìn về thực tại 
như vậy, tâm của họ không còn bám víu chấp trước. Khi ấy họ 
không còn “ái” và không còn phải sinh lại nữa, vì tâm không còn 
ham muốn bất cứ điều gì, kể cả sự tồn tại này. Họ đã đoạn trừ tất 
cả các điều kiện để có thể tồn tại lại một lần nữa. Khổ đau hoàn 
toàn chấm dứt. Vị ấy được gọi là vị Giác ngộ. 


Điều này thực sự không dễ để hiểu và chấp nhận. Tôi cũng không 
muốn đi sâu vào nó vì đó là những sự thực hành rất cao cấp chỉ 
dành cho một số ít các vị Sư xuất chúng. 


Tôi muốn giới thiệu với các bạn những hạnh phúc đơn giản hơn 
với rất ít điều kiện mà sự thực hành Đạo Phật mang lại cho người 
cư sĩ tại gia. Đó là hạnh phúc của một tâm trí định tĩnh, và sự bình 
yên khi không nhiều mong cầu và ít sở hữu. 


15 


Hạnh phúc với rất ít điều kiện 

Thực ra hạnh phúc luôn hiển hiện mà chúng ta không có năng lực 
để chạm đến nó. Bạn có nhớ khi bị ốm đau, bạn chỉ mong cơn đau 
qua đi mau chóng. Ngay khi cơn đau vừa hết, bạn cảm thấy hạnh 
phúc vô cùng. Bạn hạnh phúc vì bạn “bình thường”, không còn 
đau nữa. 


Đúng vậy, ngay việc có thể bình thường đã là một niềm hạnh phúc 
lớn lao. Vấn đề là làm sao để nhận biết được hạnh phúc này? 


Lần đầu tiên tôi khám phá ra nó, đó là khi tôi hết sức căng thẳng. 
Các sự cố lớn trong cuộc sống liên tiếp xảy ra khiến tôi hết sức 
mệt mỏi. Tôi đã lang thang đi bộ trên phố vì không biết làm gì 
khác. Tôi rảo bước vô định, không ý thức được mình sẽ phải đi 
đâu. 


Cứ đi mãi như thế tới một lúc tâm trí của tôi rỗng không. Nó đã 
quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ. Nó chỉ còn biết để ý tới các hoạt 
động của thân thể, tức là việc đi bộ. Đúng lúc ấy có một cái gì đó 
đã xảy ra. Tôi bất chợt cảm thấy vô cùng dễ chịu và thích thú. Tôi 
cảm thấy... hạnh phúc. Tôi không hiểu việc gì đang diễn ra vì rõ là 
tôi đang rất đau khổ. Nhưng giờ đây cơ thể tôi nhẹ bẫng, tâm trí 
hân hoan, tràn đầy năng lượng và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. 


Lúc đó, tôi hiểu ra: khi tâm không phải suy nghĩ, và chỉ còn duy 
nhất một đối tượng (việc đi bộ) thì nó sẽ vô cùng hạnh phúc. Một 
niềm hạnh phúc giản đơn và miễn phí. Bất cứ khi nào bạn cũng có 
thể chạm tới hạnh phúc này. Việc duy nhất bạn cần làm là để tâm 
nghỉ ngơi, không tạo tác gì cả. 


Tất nhiên để làm được như thế thì không đơn giản. Tiếp theo, tôi 


sẽ từng bước chia sẻ những phương pháp giúp bạn đạt được hạnh 
phúc giản dị ở bên trong này. 


16 


Này Änanda, di nói như sau: “Lạc và hỷ này là tối thượng mà các 
chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta không thể chấp nhận như vậy. Vì 
sao vậy? Vì có một lạc khác với lạc kia, vi điệu hơn và thù thắng 
hơn. Và này Änanda, lạc ấy khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù 
thắng hơn là gì? Ở đây, này Ãnanda, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Này Änanda, lạc này khác với lạc kia, vi điệu 
hơn và thù thắng hơn. 


MN 59. Kinh nhiều cảm thọ 


Phương pháp thực hành dành cho cư sĩ tại gia 

Đức Phật không bao giờ che giấu Giáo Pháp của ngài. Ngài đã nói: 
Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ kheo (Tỳ 
khưu, nhà sư), chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu”. Thế 
nhưng tuỳ theo đối tượng, Đức Phật sẽ dạy những điều thích hợp 
để đạt được mục đích tốt nhất. 


Với người cư sĩ, Đức Phật khuyến khích ba phương pháp chính là: 
bố thí - cúng dường (sự cho đi), giữ giới (kỷ luật) và tu tập (hành 
thiển). Thực hiện theo khuôn khổ này sẽ đảm bảo người cư sĩ có 
đầy đủ phước báu để có những tái sinh tốt đẹp, thuận lợi, phù hợp 
cho việc thực hành Giáo Pháp và ít gặp trở ngại trong cuộc sống. 


Nói một cách tóm tắt, Bố thí giúp người cư sĩ tích luỹ phước thiện. 
Giữ giới giúp vị ấy thiết lập nền tảng kỷ luật, hỗ trợ tâm trở nên 
mạnh mẽ và kiểm soát. Tu tập hành thiền giúp vị ấy nội tâm định 
tĩnh, và mang tới những hiểu biết sâu sắc giúp đoạn trừ khổ đau. 
Sau đây tôi sẽ đi vào chỉ tiết 3 phương pháp này và giới thiệu thêm 
một vài cách ứng dụng chúng vào trong cuộc sống. 


17 


Chương II: Bố thí - cúng đường 


Bố thí nghĩa gốc Hán Việt không hàm ý tiêu cực, nhưng hiện hay 
được dùng với nghĩa là sự ban ơn, ban phát. Trong Phật Giáo, bố 
thí - cúng dường (Dãna) nghĩa là sự hào phóng, từ thiện, sự cho đi 
với nghĩa tích cực. 


Việc bố thí có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất, bố thí sẽ 
đem lại phước báu giúp cho cuộc sống hiện tại được thuận lợi và 
những kiếp sau tốt đẹp, sung túc. Tác dụng thứ hai là việc bố thí 
giúp làm "trang nghiêm tâm, trang bị tâm". Đây là tác dụng xuất 
thế gian dành cho những bậc tu hành cần chuẩn bị tâm cho các sự 
thực hành thiền cao cấp hơn. Với người cư sĩ thông thường, tác 
dụng thứ hai có thể tạm coi là giúp ta phát triển tâm xả bỏ tài sản. 


Trên thực tế chúng ta sinh ra không có gì, và khi chết đi không 
đem theo được gì. Hầu hết mọi người bị ám ảnh bởi việc sở hữu tài 
sản mà quên đi sự thật trần trụi này. Việc bố thí giúp ta rèn luyện 
việc buông bỏ sở hữu. Trong cuộc sống chúng ta sẵn sàng nhận 
lại, nhưng thường ít cho đi hơn. Bố thí là tập cho đi. 


Cho ai 


Trong Đạo Phật việc bố thí cúng dường cũng phân biệt đối tượng, 
và mỗi đối tượng sẽ đem lại kết quả khác biệt. Sự cúng dường cao 
quý và đem lại kết quả nhiều nhất là cúng dường cho các vị Phật, 
các bậc Thánh (các vị đã có những giác ngộ nhất định), sau đó là 
các bậc tu hành chân chính (có giới, có định, có tuệ), các vị cư sĩ 
chân chính, tiếp theo đó mới là các đối tượng khác. Cho người 
đang thực sự cần cũng sẽ có kết quả tốt hơn là cho người không 
cần lắm. 


Đọc tới đây khá nhiều người có thể sẽ bị gợn. Hình ảnh các vị Sư 


thiếu giới nhưng nhiều tiền, tiêu xài phung phí và sống tha hoá 
trở nên khá phổ biến trong thời hiện đại. 


18 


Cúng dường các vị chân tu trên thực tế rất khó khăn và không dễ 
dàng. Theo đúng giới luật của Đức Phật đã dạy, một vị Tỳ Khưu chỉ 
được sở hữu tám món vật dụng (ba y, bát, dây thắt lưng, dao cạo, 
ống kim chỉ và đồ lọc nước). Không có điện thoại di động hay máy 
tính laptop. Và đặc biệt không có tiền. Điều giới thứ mười của một 
vị Sa-di (Sãmanera, vị tu hành thực tập sinh, đưới 2o tuổi) đã cấm 
sử dụng tiền. 


Bạn cũng chỉ có thể cúng dường bốn thứ thiết yếu cho một vị Tỳ 
Khưu (hay Tỷ Kheo - nhà Sư) chân chính, đó là: đồ ăn, y áo, thuốc 
men và trú xứ (chỗ ở). Ngay việc cúng dường đồ ăn cũng chỉ được 
làm vào buổi sáng vì các vị ăn duy nhất có một lần trong ngày, 
trước buổi trưa. 


Do vậy, nếu đủ căn duyên gặp một vị tu hành chân chính, hãy 
chân thành tìm hiểu và cố gắng cúng dường những gì thật phù 
hợp và đúng Pháp. Quả của việc đó là vô cùng lớn. Nếu chưa có 
điều kiện, bạn vẫn có thể thực tập việc cho đi với những đối tượng 
phù hợp khác. 


Đầu tiên, hãy chấm dứt việc cúng tiền cho chùa chiền và các vị sư 
không giữ giới. Điều đó không đúng Pháp và không đem lại lợi ích 
gì. Đừng nghĩ rằng chùa to, phật lớn thì Giáo Pháp sẽ hưng thịnh. 


Chỉ những vị sư giữ giới nghiêm chỉnh mới có thể làm hưng thịnh 
Giáo Pháp. 

Tiếp theo đó, bạn có thể bố thí cho những người thật sự cần sự 
giúp đỡ của mình. Có thể đó là những thành viên khó khăn trong 


gia đình, những người bạn bè thực sự túng thiếu, hoặc các số phận 
hẩm hiu trong xã hội. 


Của cho 


Có hai thứ bạn có thể cho đi: tài thí và pháp thí. 


19 


Tài thí là cho đi của cải, tiền bạc. Trong trường hợp này hãy noi 
gương các nhà Sư và luôn ưu tiên bốn thứ thiết yếu khi cho đi: đồ 
ăn, quần áo, thuốc men (sức khoẻ), và chỗ ở. Tôi thường bổ sung 
một hạng mục là giáo dục (sách vở, học bổng). Theo tôi việc cho đi 
cần được làm đúng đắn và đem lại tác dụng tích cực. Cho đi một 
thứ xa xỉ phẩm cũng không phải là một điều quá tệ, nhưng thực tế 
nó không quá cần thiết với người nhận. Chúng ta đang sở hữu quá 
nhiều. Cái chúng ta cần là sự cân bằng trong cuộc sống. Vì vậy, 
trong việc cho đi, hãy cho đi những gì thực sự cần thiết thay vì 
những tặng phẩm hào nhoáng khơi gợi lòng tham. 


Pháp thí là cho đi Giáo Pháp. Việc này thường do những vị tu hành 
hoặc các cư sĩ tài giỏi thực hiện. Họ dạy người khác cách sống cho 
đúng Giáo Pháp và thực hành phương pháp rèn luyện tâm đã được 
Đức Phật chỉ dạy từ 2500 năm trước. 


Trong phạm vi một cư sĩ Phật giáo thì tôi nghĩ bạn chỉ nên giới 
thiệu chừng mực với những người tỏ ý muốn tìm hiểu Đạo Phật. 
Đừng dạy dỗ ai cả trước khi mình thực sự có khả năng. Hãy để việc 
dạy dỗ cho các vị xứng đáng hơn. Bạn có thể giới thiệu sách hoặc 
những vị thầy cho họ. Bạn cũng có thể chia sẻ những trải nghiệm 
tích cực của mình về Phật Giáo. Nhưng đừng dạy. Đừng làm một vị 
thầy khi mà bạn chưa kiểm soát được cái tôi của mình. Việc đó rất 
nguy hiểm. 


Đạo Phật phát triển có bổ sung thêm một loại thí nữa là vô uý thí, 
nghĩa là cho đi sự an toàn, không sợ hãi. Người cư sĩ Phật Giáo 
thực hiện vô uý thí bằng cách giữ giới. Khi một người giữ năm 
giới, mọi người luôn cảm thấy an toàn và tin cậy khi ở gần người 
ấy. Việc này không khó thực hiện, không đòi hỏi bạn có tài chính 
dồi đào, nhưng lại có tác dụng rất lớn. Năm giới sẽ được bàn tới ở 
các chương sau. 


20 


Cách cho 


Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế 
nào là năm? 

Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với 
tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. 


AN 5.1448. Bố thí xứng bậc Chân nhân 


Trong Kinh, Đức Phật đã chỉ rõ cách cho đúng đắn và đem lại lợi 
ích lớn. 


Đầu tiên khi cho chúng ta phải có lòng tin. Tin gì? Tin rằng việc 
cho này là tốt đẹp, sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho người nhận. 


Thái độ khi cho cần cung kính. Đừng vì người nhận nghèo khó hay 
có địa vị thấp kém mà coi thường, có thái độ khinh mạn, dù chỉ là 
trong tâm. Phải chân thành trong khi cho. 


Thời điểm khi cho nên phù hợp. Hãy cho lúc họ thật sự cần. Hãy 
cho kín đáo, không phô trương và thật tế nhị. 


Đã quyết định cho rồi thì không băn khoăn, và có tâm nuối tiếc. 
Nếu tiếc, thà không cho ngay từ đầu. 


Cuối cùng, của cho phải có nguồn gốc trong sạch, việc cho phải 
hợp pháp không đem lại nguy hại gì cho cả hai người cho và người 
nhận. 


Nếu làm đúng theo năm điều này thì việc cho trở nên vô cùng tốt 
đẹp và trong sạch, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn. 


Dù hiểu như vậy, người cho không nên mong cầu những lợi ích 
này hoặc nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ cần biết đây là việc làm có lợi 
ích là đủ. 


21 


Chương III: Giữ giới 


Quy y Tam Bảo 


Khi một cư sĩ quyết định trở thành Phật tử, người ấy sẽ quy y Tam 
Bảo và thọ ngũ giới. 


Quy y nghĩa là nương tựa. Quy y Tam Bảo nghĩa là quay về nương 
tựa và ba báu vật: Phật, Pháp và Tăng. Phật (Buddha) là đức Phật 
Cổ Đàm trong lịch sử. Pháp là Giáo Pháp (Dhamma) của ngài bao 
gồm: Kinh (các bài giảng) và Luật (các điều học phải tuân theo). 
Tăng hay Tăng Đoàn (Sangha) là tổ chức bao gồm các vị Sư xuất 
gia theo đúng Luật. 


Nương tựa ở đây phải hiểu là hoàn toàn đặt niềm tin trọn vẹn vào 
ba báu vật này. 


Nương tựa vào Phật có thể làm theo khi ngài còn tại thế. Nay ngài 
đã Niết Bàn được hơn 250o năm, chúng ta chỉ có thể nương tựa 
nơi ngài ở mặt tinh thần. Đại Phẩm của Tạng Luật có mô tả lại quá 
trình thành đạo và nhiều chỉ tiết về Đức Phật. Chúng ta có thể đọc 
để hiểu được thêm về những khó khăn ngài phải vượt qua để đi tới 
giác ngộ. Việc tìm hiểu này sẽ khiến bạn vững tin vào trí tuệ và 
nghị lực của ngài và đôi lúc có thể mượn tấm gương của ngài để 
tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống. 


Nương tựa vào Pháp dễ hiểu và đễ áp dụng hơn. Vì Giáo Pháp vẫn 
còn trong Kinh và Luật. Bất cứ khi nào phải đưa ra những quyết 
định khó khăn, bạn sẽ dựa trên những gì Đức Phật đã dạy. Bạn 
không ưu tiên lợi nhuận hay các lạc thú mà sẽ ưu tiên giới, định, 
tuệ. 


Nương tựa vào Tăng có thể xa lạ với các bạn chưa phải là Phật tử. 
Chúng ta được dạy phải trở nên mạnh mẽ và không dựa dẫm vào 


ai. Điều này rất đúng. Tuy nhiên Đức Phật cũng dạy thêm rằng các 


22 


tu sĩ và cư sĩ có thể nương tựa vào nhau ở chỗ: các tu sĩ không 
được phép kiếm sống nên cần cư sĩ hỗ trợ về thực phẩm, quần áo, 
thuốc men và nơi ở. Các cư sĩ thì không có điều kiện tìm hiểu sâu 
về Giáo Pháp nên sẽ nương tựa nơi các tu sĩ ở trí tuệ của họ, tiếp 
nhận sự giảng dạy và các lời khuyên bảo. Đó là một mối quan hệ 
tương hỗ rất tốt đẹp và được khuyến khích. Ngày nay cửa chùa 
luôn mở rộng tiếp đón người cư sĩ. Bạn không cần phải cúng 
dường mới tới chùa. Bạn có thể tới bất cứ lúc nào để học Pháp với 
các vị Sư. Cho dù không muốn nghe Pháp, không gian thanh tịnh 
ở các ngôi chùa luôn khiến bạn an yên hơn. Nhiều khi tôi đi chùa 
vãn cảnh, chỉ để tìm một không gian yên tĩnh, nghỉ ngơi và nuôi 
dưỡng tâm hồn. 


Sau khi quyết định nương tựa vào Tam Bảo, bạn có thể tới xin một 
vị Sư để được quy y. Nghi thức quy y cũng rất giản đị. Bạn thường 
chỉ cần đọc 3 câu nương tựa rồi thành tâm lễ lạy trước tượng Phật 
là được. Quy y rồi thì bạn sẽ không còn thờ cúng các vị thần linh 
khác vì bạn đã tin vào Giáo Pháp của Đức Phật, tin vào nghiệp và 
hiểu được không ai có thể "cứu rỗi" bạn ngoại trừ bản thân và các 
nghiệp thiện của mình. 


Điều đó không có nghĩa là bạn phải dừng thờ cúng tổ tiên. Để sống 
hài hòa với các phong tục trong gia đình, bạn vẫn có thể duy trì 
những hoạt động tâm linh truyền thống. Sự khác biệt là bạn thắp 
hương để tưởng nhớ và tri ân gia tiên chứ không xin họ phù hộ độ 
trì. Tôi nghĩ như vậy việc thờ cúng cũng cao thượng và thiêng 
liêng hơn. 


Tương tự với các bàn thờ ông địa, thần tài. Bạn không cần dừng 
việc thờ cúng. Chỉ cần ngừng việc xin xỏ họ khi thắp hương. Thay 
vào đó, hãy vui vẻ cám ơn vì họ đã làm tốt công việc của mình. 
Hãy yêu quý họ và coi họ như một vị "tổ trưởng tổ dân phố" ở cõi 
vô hình. 


23 


Một số bạn, vì duyên nợ có thể bị các phi nhân gá vào hoặc chung 
sống, mà dân gian hay gọi là bị vong theo. Về mặt vô hình, việc 
quy y cũng đem tới những sự ủng hộ của các vị thiện thần ở cõi vô 
hình. Do vậy theo kinh nghiệm cá nhân tôi, sau khi quy y thường 
các phi nhân gá vào sẽ bớt tác quái và sẽ bỏ đi nếu người cư sĩ sống 
trong sạch, có giới. Đây là một tác dụng rất lớn và sẽ là thiếu sót 
nếu tôi không chia sẻ, dù rằng chúng hơi khó để kiểm nghiệm. 


Giới là gì? Tại sao phải giữ giới? 

Giới là những điều luật mà những nhà Sư hoặc các cư sĩ Phật giáo 
phải tuân theo, không được vi phạm. Với các vị xuất gia thì có giới 
luật riêng bao gồm hơn hai trăm điều học. Với người cư sĩ tại gia 
thì cần tuân theo năm giới. Năm giới đó là: 


Không sát sinh 

Không lấy của không cho 

Không tà dâm (ngoại tình) 
Không nói đối 

Không dùng rượu và các chất say 


„mm BÐB 


Với người Phật tử thuần thành, giữ ngũ giới là điều tự nhiên như 
việc thở. Mọi lộ trình Phật giáo bắt đầu từ ba sự nương tựa (tam 
quy) vào Phật, Pháp, Tăng và việc giữ ngũ giới này. 


Giới là nền tảng kỷ luật nhằm giúp phát triển các tính cách tốt 
đẹp. Giới là phương tiện hỗ trợ đạo đức, là ranh giới, là những 
nguyên tắc không thể thay đổi. Dù muốn hay không, sẽ có lúc tâm 
trí yếu ớt không thể chống lại các cám dỗ. Đó là giây phút dễ mắc 
sai lầm. Khi đó, giới hoạt động như một hàng rào bảo vệ. Khi có 
giới, tâm trí không thể thoả hiệp. Nó buộc phải tuân theo những 
gì giới đã vạch rõ. Bên này là trắng, bên kia là đen. Rất rạch ròi. 


Theo tôi ai cũng nên giữ ngũ giới. Đức Phật đã nói nhiều về lợi ích 
của việc giữ giới như được tôn trọng, có tài sản, của cải, hạnh 


phúc thế gian và được tái sinh vào các cõi lành. Ngài nói những 


2¿ 


người giữ giới sẽ có hương thơm đặc biệt, được chư Thiên tán thán 
và ủng hộ. Người ác giới thì ngược lại. Đơn giản mà nói thì người 
giữ giới sẽ gặp nhiều may mắn hơn. 


Này các Hiển giả, ở đây người đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng 
dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người 
đủ giới, giữ giới. Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới 
được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điểu lợi ích thú hai cho người đủ 
giới, giữ giới. Này các Hiển giả, với người đủ giới, giữ giới, khi vào 
hội chúng nào, hội chúng Sát đế ly, hội chúng Ba la môn, hội 
chúng Cư sĩ, hội chúng Sa môn, vị ấy vào một cách đàng hoàng, 
không dao động. Đó là điều lợi ích thú ba cho người đủ giới, giữ 
giới. Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới khi mệnh 
chung chết một cách không mê loạn. Đó là điều lợi ích thứ tư cho 
người đủ giới, giữ giới. Này các Hiển giả, lại nữa người đủ giới, giữ 
giới, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, 
giữ giới. 


DN 33. Kinh Phúng tụng 


Nếu bạn chưa phải là cư sĩ Phật Giáo, bạn có thể học đôi điều từ 
giới và tự đưa ra một vài nguyên tắc sống cho bản thân. Bạn có thể 
cam kết không bao giờ gian lận tiền của công ty, hay luôn dậy vào 
lúc 5 giờ sáng để tập thể dục và giải quyết hết công việc tồn đọng 
trước khi bắt đầu một ngày mới. 


Tôi có một người bạn Hà Lan có một giới khá đặc biệt. Anh ấy 
không bao giờ hút thuốc cho tới khi ngày làm việc chấm dứt. Nhờ 


vậy, anh ấy hút ít thuốc, và cũng không bị làm việc kéo dài. Một 
anh chàng thật thú vị và sáng tạo với cách kỷ luật bản thân. 


Trên thực tế có một vẻ đẹp đặc biệt của nguyên tắc. Nếu sự tự do 
mang một vẻ đẹp hoang dã phóng khoáng, kỷ luật cũng có một sự 


25 


hấp dẫn đặc biệt. Những người sống với những nguyên tắc cốt lõi 
trầm tĩnh và kín đáo luôn để lại ấn tượng mạnh khi người khác vô 
tình khám phá ra. Tôi nhấn mạnh lại: trầm tĩnh và kín đáo. 


Giới không phải là thứ để ta khoe khoang. Hãy giữ giới như cách 
một đoá hoa lan rừng bình thản chốn sơn lâm chứ đừng phô 
trương như những bông hồng rực rỡ nơi phố thị. Rồi không biết từ 
khi nào, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và kính nể từ những người 
xung quanh với những nguyên tắc sống đẹp đế của mình. 


Hữu xạ tự nhiên hương. 

Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về năm giới cư sĩ của Phật giáo. 
Giới thứ nhất - không sát sinh 

Giới này đơn giản và ai cũng có thể làm theo. 

Giữ giới này thì có sức khoẻ và tuổi thọ. Không giữ giới này thì hay 
bệnh tật hoặc yểu mệnh. 


Tôi nghĩ điều đó đã đủ mạnh mẽ để khuyến khích chúng ta không 
làm hại các chúng sinh khác. 


Giới thứ hai - không lấy của không cho 


Nhiều người hay nhớ giới này là không ăn cắp. Thế nhưng thuật 
ngữ đúng phải là không lấy của không cho. Ăn cắp nghĩa là ta lấy 
đi một vật thuộc sở hữu của một người khác. Đôi khi có những thứ 
chưa rõ thuộc sở hữu của ai thì ta cũng sẽ không lấy. 


Lấy đồ nhặt được không hẳn là ăn cắp, nhưng đó là điều không 
nên làm. 


Phần mềm có bản quyền cũng không nên bẻ khoá. Hãy sử dụng 
phần mềm mã nguồn mở hoặc trả phí cho những gì mình sử dụng. 


26 


Nhận hoa hồng của đối tác mà gây thiệt hại cho công ty (khoản 
hoa hồng mình nhận đối tác phải kê thêm trong hợp đồng và công 
ty sẽ chỉ trả phần phát sinh này) thì không nên nhận vì công ty 
không hay biết và chưa đồng ý cho mình. Nhận quà biếu hoặc hoa 
hồng trích từ lợi nhuận của đối tác thì không sao, vì đây là khoản 
đối tác đã đồng ý cho mình và không gây thiệt hại cho công ty. 


Giữ được giới này thì trong tương lai tài sản chúng ta ít bị thiệt hại 
mất mát. 


Giới thứ ba - không tà dâm (ngoại tình) 

Sự hấp dẫn khác giới là một trong những bản năng nguyên thuỷ 
của sinh vật. Đó là bản năng gốc giúp duy trì giống nòi. Hôn nhân 
thì lại là một giao ước được loài người sáng tạo ra để đảm bảo sự 
ổn định và trật tự xã hội. 


Do vậy, sẽ có lúc bản năng mâu thuẫn với giao ước này. Sẽ có lúc 
khao khát và dục vọng xâm chiếm lý trí. 


Trước khi đi qua bất cứ lằn ranh đạo đức nào, bạn chỉ cần nhớ giúp 
tôi về hậu quả của việc bạn sắp làm. Bạn sắp làm tan vỡ cuộc sống 
của rất nhiều con người, bao gồm tương lai những đứa trẻ. 


Điều đó có đáng hay không? Tôi khẳng định chắc chắn rằng câu 
trả lời là KHÔNG. Hãy cố dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa. 


Theo kinh nghiệm của tôi, người không giữ giới này hay có vấn đề 
về sức khỏe, dễ bị phản bội, và thường chật vật tài chính khi về 
già. 

Giới thứ tư - không nói dối 

Trong công việc, chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới giới thứ tư. 


Giới thứ tư bắt đầu bằng việc không nói dối. Nói cách khác, nó là 


27 


sự chính trực. Mọi công việc, mọi mối quan hệ hợp tác cần bắt đầu 
với giới này. Nó là nền tảng của chữ tín, của sự tôn trọng, của 
niềm tin tuyệt đối, và của những sự hợp tác bền chặt đôi khi kéo 
dài hết một kiếp người. 


Không giữ được giới này, thì khó giữ được các giới khác. Vì giới 
này đòi hỏi sự trung thực, đầu tiên là với chính bản thân mình. 
Hay quyết tâm giữ giới này dù bạn đã là Phật tử hay chưa. Nếu bạn 
cảm thấy không thể nói sự thật, hãy im lặng. Đừng nói dối. 


Điều này thực sự không đơn giản. Đôi lúc bạn bị đặt trong những 
tình huống tréo ngoe mà sự thật sẽ rất khó xử. Hay tập làm quen 
với sự lúng túng khi nói ra sự thật. Rồi bạn sẽ quen đần. 


Nếu bạn ngủ quên và đi làm muộn, hãy trung thực vì điều đó 
không đáng xấu hổ đến thế. Nếu bạn lặp lại việc đó lần thứ hai 
trong tuần thì đúng là đáng xấu hổ thật. Nhưng đó cũng là lời 
cảnh tỉnh nhắc nhở bạn cần sống khoa học hơn, chứ không phải 
nói đối để mình bớt ngốc nghếch trong mắt người khác. 


Khi bạn trung thực và sẵn sàng cho người khác thấy phần nào mặt 
yếu kém của mình, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có được thiện 
cảm từ phía người đối diện. Họ hiểu rằng bạn không muốn nói 
dối, dù là những chuyện ngớ ngẩn nhất. Điều đó thật đáng quý. 


Nếu lỡ nói dối, hãy cam kết sẽ không lặp lại việc đó. Và hãy thú 
thực với người bạn đã nói đối nếu bạn có thể. Bạn sẽ không hối 


tiếc điều này vì không có gì cao hơn sự thật. 


Người giữ giới này sẽ có được sự tin cậy và kính trọng của người 
khác. 


28 


Giới thứ tư - mở rộng 

Mở rộng ra hơn, giới này còn liên quan tới tất cả các khẩu nghiệp 
- lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đức Phật đặc biệt nhắc chúng ta 
ngoài nói đối cần tránh ba loại khẩu nghiệp khác. Đó là: nói lời 
gièm pha, nói lời ác ngữ thô tháo và nói lời phù phiếm không mục 
đích. 


Hầu hết các vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống bắt đầu từ 
miệng. Bệnh từ miệng, vạ cũng từ miệng. Bạn sẽ hưởng nhiều lợi 
ích khi chiêm nghiệm về giới này thật sâu sắc. 


Lời gièm pha là lời nói có tính chia rẽ. Nó luôn xuất hiện trong 
những cuộc ngồi lê đôi mách. Tật xấu này phổ biến hơn là bạn 
nghĩ và ai cũng mắc phải ở mức độ ít nhiều. Hãy tập cho bản thân 
đức tính kiệm lời, đặc biệt là trong sự đánh giá về người khác. 
Trước khi tham gia các buổi tán gẫu, hãy nhắc nhở bản thân đừng 
nói về người vắng mặt. Nếu mọi người có xu hướng chìm đắm vào 
việc chê bai người khác, hãy khéo léo chuyển chủ đề. Chẳng chóng 
thì chầy, mọi người sẽ nhận ra ý đồ tốt đẹp của bạn và tôn trọng 
điều đó. 


Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small 


mỉnds discuss people. 


Những trí óc vĩ đại thảo luận về các ý tưởng. Tư duy trung bình 
thảo luận các sự kiện. Bộ não nhỏ bé bàn luận về con người. 


Eleanor Roosevelt 


Lời nói thô tháo là lời nói nặng, xỉ vả, quát tháo. Đôi lúc việc này 
không xấu, đặc biệt khi xuất phát từ những người trực tính thô 
thật. 


29 


Tiếc thay, trong hầu hết các trường hợp kiểu nói này sẽ không 
đem lại nhiều tác dụng. Người nghe luôn cảm thấy bực bội và 
chống cự lại. Cho dù bạn nói đúng, họ vẫn không muốn nghe. Vì 
cách nói của bạn không phù hợp. 


Chúng ta nghĩ rằng chỉ khi bực tức thì mình mới lớn tiếng. Nhưng 
thực tế việc lên giọng xuất hiện thường xuyên hơn là chúng ta 
nghĩ. Chỉ khi có gì hơi trái ý, ta đã có bắt đầu nhíu mày, cắn răng 
hoặc lên giọng một cách bản năng, đôi khi bản thân cũng không 
nhận ra. Và người đối diện thì lại vô cùng nhạy cảm với thái độ nói 
chuyện của chúng ta. 


Chống cự lại bản năng này không dễ. Bạn cần bắt đầu với việc phát 
hiện ra khi nào mình bắt đầu mang năng lượng bực tức. Hãy để ý 
cơ thể lúc đó. Hãy để ý tới cái việc "gân cổ"' lên nói đang diễn tiến 
không kiểm soát. Bạn muốn ngừng lại, nhưng “nó” không chịu, 
lúc nào cũng đệm thêm dăm ba câu. Dường như có "cái gì đó" nói 
chứ không phải là bạn. 


Đúng vậy, đó là cơn giận. Nếu dành nhiều thời gian quan sát bản 
thân, bạn sẽ thấy được cơn giận dữ cũng biết cách tự nói chuyện. 
Nó mượn cơ thể và trí não của bạn trong giây lát và trút căm phẫn 
lên người đối điện, nhân danh của "bạn". 


Sau khi đã hiểu hơn cơ chế này, bạn sẽ phát hiện ra tiếp hoàn cảnh 
nào cơ chế này dễ bị kích hoạt. Thường chúng ta không kiểm soát 
được lời nói với một số người nhất định, trong một số hoàn cảnh 
nhất định. Hãy nhắc nhở mình trước khi tiếp xúc với những người 
này hoặc ở trong những hoàn cảnh này. Ví dụ như: Tôi sẽ không 
bực mình khi gặp anh A. Nếu cáu, tôi sẽ lịch sự bỏ đi chứ không cãi 
nhau với anh ta. 


Hãy bắt đầu đơn giản như vậy và liên tục duy trì việc nhắc nhở bản 
thân mình. 


30 


Lời nói phù phiếm là những lời nói vô thưởng vô phạt, không có 
mục đích. Giới này vốn dành cho các nhà tu hành chân chính 
mong muốn giữ cho tâm trí luôn sáng suốt, hướng về mục đích 
cao thượng. Do vậy các ngài rất nghiêm túc trong việc thực tập. 
Lời ăn tiếng nói trong ngày đều được kiểm soát chặt chẽ. Các ngài 
chỉ nói những việc liên quan tới Giáo Pháp, hoặc những gì đặc biệt 
cần thiết. 


Nếu bạn có những khoảng thời gian tĩnh lặng, bạn sẽ phần nào 
thấy được thấp thoáng sức mạnh của tâm. Vì không bị rối ren bởi 
những suy nghĩ phù phiếm, tâm trở nên cô đọng, thuần nhất và có 
thể sử dụng dễ dàng. Bạn có thể học rất nhanh, làm việc rất hiệu 
quả, đôi khi gấp hàng chục lần khi bị quấy rây. 


Do vậy, trong sinh hoạt hàng ngày nếu có thể hãy hạn chế ảnh 
hưởng xấu tới tâm trí. Đừng tán phét vô vị, đừng đọc tin lá cải 
cướp hiếp giết, đừng lướt mạng xã hội một cách vô tội vạ. Bạn có 
thể giải trí nhưng nên giới hạn khung giờ đó lại. Dành thời gian 
trong ngày để làm những việc có ý nghĩa. Như vậy cuộc sống mới 
trôi đi không lãng phí. 


Giới thứ năm - không uống bia rượu 

Giới thứ năm là một giới rất khó giữ trong cuộc sống hiện đại. Việc 
uống một vài ly trở thành một hoạt động xã giao, đôi lúc cũng là 
một phép sự lịch thiệp cần thiết, thậm chí là một thước đo cho sự 
sành điệu. 


Một sự thật khá nghịch lý là rất nhiều thỏa thuận kinh doanh đã 
được tiến hành trên bàn tiệc. Công việc tưởng chừng đòi hỏi sự 
sáng suốt tuyệt đối lại được đề xuất trong lúc hai bên không tỉnh 
táo. Đó có lẽ cũng là cái mẹo của người đề xuất. Họ chọn thời điểm 
phù hợp để mượn thiện chí hai bên (do chất cồn đem lại) mà xúc 
tiến công việc. 


31 


Rồi những buổi tụ họp thân tình giữa những người bạn, bạn có thể 
tưởng tượng chúng sẽ nhàm chán như thế nào nếu như không có 
cồn? Trong bàn tiệc luôn có một anh chàng ép rượu thượng thặng. 
Anh ấy mà xuất hiện thì tất cả chỉ có lướt khướt ra về. Nhưng 
không có anh ta thì mất vui. Ai cũng có một người bạn như vậy. 


Do đó, việc từ chối uống bia rượu có thể coi là một hành động tự 
sát với sự nghiệp và các giao tiếp xã hội của bạn. 


Điều đó có thật không? 


Tôi đã từng tin như vậy. Nhưng tôi đã quyết định bỏ bia rượu, và 
công việc của tôi vẫn ổn thoả. Hoá ra khi ký một hợp đồng, người 
đặt bút ký vẫn đặt lợi ích lên trên hết. Nếu bạn chứng tỏ được hợp 
đồng là có lợi cho họ - ví dụ như bạn làm công việc đó với chất 
lượng cao và giá cạnh tranh - thì họ sẽ vẫn chọn bạn thay vì 
những người bạn nhậu của họ. Người giàu có thì thường sử dụng 
đồng tiền rất khôn ngoan. 


Hơn thế nữa, những người thành đạt thì cũng bắt đầu học cách 
quan tâm tới sức khỏe. Tôi phát hiện ra khá nhiều bạn bè muốn 
hạn chế uống bia rượu giống như tôi. Điều đó thậm chí còn thành 
một chủ đề được bàn tán sôi nổi khi gặp nhau. 


Vậy còn những buổi gặp gỡ bạn bè thân tình? Nếu đi sâu về bản 
chất, tôi tin rằng những người bạn thật sự đồng cảm với nhau 
không cần rượu làm chất xúc tác. Còn nếu không muốn làm mọi 
người mất hứng, tôi chọn uống bia không cồn để vẫn có thể cụng 
ly với bạn bè. Một giải pháp khá gọn gàng. 


Còn anh chàng ép rượu kia? Tôi học cách trưởng thành và nói 


không. Không nghĩa là không. Vậy thôi. Bạn có thể chọn tôi hay là 
rượu. Bạn chọn ai thì tôi cũng không uống. 


32 


Trong trường hợp bạn không thể giữ giới này vì nhiều lý do, hãy 
tập xác lập những nguyên tắc với việc uống bia rượu. Chỉ uống 
trong những ngày đã định và hạn chế số lượng mình sẽ uống. 
Cũng nên rèn luyện việc không nói chuyện công việc khi nhậu 
nhẹt. Điều đó ban đầu có thể hơi mất hứng, nhưng về lâu về dài sẽ 
khiến đối tác tin cậy và tôn trọng bạn hơn. Công việc nên được bàn 
khi tỉnh táo bên ly cà phê sáng, chứ không phải trong quán nhậu 
ồn ào và khi tâm trí đã lú lẫn bởi chất men cay nồng. 


Sau khi bỏ thói quen nhậu nhẹt định kỳ, bạn sẽ thấy sức khoẻ và 
sự minh mẫn được cải thiện đáng kể. Kết hợp thêm với tập thể 
thao điều độ thì bạn sẽ sớm bị bất ngờ với cơ thể của mình. Bạn sẽ 
thấy những niềm hạnh phúc mới mà mình chưa từng có được do 
sức khoẻ sung mãn đem lại. Chỉ việc chạy bộ vài cây số trong yên 
tĩnh cũng sẽ dâng lên hạnh phúc thầm lặng và kỳ lạ. Nó khác xa sự 
vui thích ồn ào trên bàn nhậu nhưng viên mãn và sâu sắc hơn 
nhiều. Có thể nó sẽ là khởi đầu cho hành trình tìm kiếm hạnh 
phúc bên trong của bạn. 


33 


Pháp không phải là hàng hoá để rao bán. 
Không tái bản sách này đưới bất kỳ hình thức nào 
với mục đích thương mại. 


Sách có thể được chia sẻ miễn phí đưới mọi hình thức như: 


Gửi trực tiếp file PDE này (rất nhẹ) 

Gửi link https://lifechange,vn/tvgm để người nhận tự tải về 
In ra bao nhiêu bản tuỳ thích và gửi tặng người khác 

Chia sẻ trên mạng xã hội 


Từng Viên Gạch Một 
Phương pháp áp dụng Đạo Phật vào trong cuộc sống 


Tác giả: Nguyễn Đức Hiếu 


Liên hệ góp ý xin gửi email tới lifechange.vn@gmnail.com 
© Bản quyền www.lifechange.vn 


life 


CHANGE 


3⁄4 


Chương IV: Tu tập 


Chương này là chương trọng tâm, liên quan tới sự thực hành. Nếu bạn 
cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu tập trung, hãy tạm dừng lại nghỉ ngơi 
đôi chút. Nội dung chương này khá “dày” và cần đọc chậm rãi để được 
nhiều lợi ích nhất. 


Việc hành thiền chuyên sâu cần được hướng dẫn trực tiếp bởi các 
thiển sư thực thụ, đã thực hành có kết quả. Vì vậy tôi sẽ không đi 
sâu vào các phương pháp thiền vì điều đó không đem lại lợi ích gì 
và chỉ làm bạn rối thêm. 


Thay vào đó, tôi sẽ nhấn mạnh vào các phương pháp làm việc với 
tâm trí rất dễ hiểu nhưng hiệu quả và phù hợp với người mới bắt 
đầu. Nhưng đừng nghĩ chúng đơn giản. Chúng chỉ dễ hiểu thôi chứ 
thực hành được là cả một công phu rèn luyện bản thân trong 
nhiều năm trời. 


Tu tập là làm gì? 


Không phức tạp như bạn nghĩ, Đức Phật định nghĩa việc tu tập rất 
đơn giản. Ngài nói tu tập nghĩa là làm việc thiện, và từ bỏ việc bất 
thiện. Việc thiện là việc lợi cho mình và cho người. Việc bất thiện 
là việc không lợi cho mình hoặc cho người. 


Chúng ta bắt đầu tu tập bằng việc giữ giới, đó là cách tránh làm 
điều bất thiện đơn giản nhất. Lưu ý bốn giới đầu là tránh làm điều 
gây hại cho người, còn giới thứ năm (không uống rượu) là tránh 
gây hại cho mình. Giới thứ tư thuộc về khẩu còn các giới còn lại 
thuộc về thân. 


Tiếp sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang làm việc với một phần vi tế 


hơn, đó là ý (các suy nghĩ). Trên thực tế các hành động bất thiện 
đều bắt nguồn từ ý trước khi thực sự diễn ra trên thân và khẩu. 


35 


Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo squ, 
Như xe, chân vật kéo. 

Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. 


Phẩm Song Yếu, Kinh Pháp Cú 


Về ý thì có ba loại ô nhiễm cơ bản mà chúng ta thường nghe nói đó 
là tham, sân, si. 


Ba sự ô nhiễm: tham, sân, sỉ 


Tham nghĩa là ham muốn một đối tượng, thường là nhiều hơn 
mức cần thiết. Về cơ bản, ham muốn là động lực giúp chúng ta 
phấn đấu để đạt được một cái gì đó. Tuy nhiên với các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, loài người đang ở trong một giai đoạn sở hữu nhiều 
chưa từng có. Cùng lúc ấy, chúng ta cũng luôn cảm thấy “thiếu 
thốn” hơn bao giờ hết. 


Hãy nghĩ về việc mua sắm trực tuyến. Thương mại điện tử bùng 
nổ khiến việc mua hàng trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn không phải 
cất công đi tới cửa hàng. Thay vào đó, bạn chỉ cần bấm vài nút 
trên điện thoại là có thể đặt bất cứ một món hàng nào, đôi khi còn 
được chuyển đến từ những quốc gia khác. 


36 


Hệ quả của nó là hành vi mua sắm vô tội vạ. Các netizen (công dân 
mạng) thời nay có thể dành nhiều thời gian quý báu chìm đắm 
trong việc săn khuyến mãi và đọc bài đánh giá sản phẩm, chỉ để 
shopping” những món đồ mà họ không thật sự cẩn. 


Sau khi sở hữu chúng, họ lại cảm thấy không đủ và phải lao lên 
mạng để tiếp tục săn lùng những món đồ khác. Đó là minh họa 
cho việc chúng ta sở hữu dư thừa nhưng lại vô cùng thiếu thốn. 


Tham là loại suy nghĩ bất thiện đầu tiên khiến tâm rối loạn không 
được định tĩnh. 


Loại suy nghĩ bất thiện thứ hai là sân - sự tức giận. Nếu như tham 
là khát vọng sở hữu và “kéo” những thứ ưa thích về thành của 
mình, thì sân nghĩa là “đẩy” những thứ đáng ghét ra xa mình. 


Chúng ta lại không có đủ quyền năng để lựa chọn những gì sẽ xuất 
hiện trong cuộc đời mình. Bạn có thể lựa chọn bạn bè nhưng 
không thể chọn bố mẹ. Bạn có thể chọn giờ đi làm về nhưng 
không thể lựa chọn thời tiết. Bạn có thể chọn công việc nhưng 
không thể chọn sếp và đồng nghiệp. 


Nếu không học cách sống chung hoà bình với những gì không 
thích, bạn sẽ luôn bực tức và cảm thấy không hài lòng với cuộc 
sống. 


Suy nghĩ bất thiện thứ ba là si. Si là trạng tâm không ý thức được 
chuyện gì đang diễn ra và làm theo thói quen. Người sỉ nhiều là 
người nói mà không suy nghĩ, hay hồi hộp và phản ứng bản năng, 
hành vi thường giải đãi bừa phứa, thiếu kiểm soát. 

Nói chuyện với người sỉ nhiều rất mệt vì họ không ý thức được 


mình đang nói gì, hay lan man chuyển chủ để, và không có lập 
trường vững chắc. 


37 


Trái ngược với sỉ là trạng thái tâm minh mẫn và ý thức được về 
hiện tại. Người không si thì làm gì cũng chính xác, nói gì cũng 
chừng mực và sâu sắc. 


Tham, sân, sỉ là ba sự ô nhiễm cơ bản của tâm. Nếu thực tập giảm 
thiểu chúng, tâm sẽ trở nên thanh tịnh dần và có được sự định 
tĩnh, thuần nhất, cho phép chứng đạt các tầng thiền và những trí 
tuệ cao siêu. 


Ở mức thấp hơn, người cư sĩ thường xuyên ý thức giảm bớt tham, 
sân, sỉ sẽ có khả năng tập trung cao độ, sáng suốt trong giải quyết 
công việc. Họ thường có quyết định đúng đắn và được mọi người 
yêu quý kính trọng. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của 
mình như sau: “Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, sỉ 
làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh”. 


SN 22.100. Dây Thằng 


Để việc tu tập được hiệu quả, Đức Phật dạy chúng ta phát triển 5 
yếu tố (ngũ căn) đó là: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu phát triển 
chúng đều đặn, sự thực hành sẽ có tiến bộ tốt. Dựa trên 5 yếu tố 
này, tôi đề xuất một phương pháp thực tập cụ thể như sau. 


Tín - niềm tin 

Như đã nói ở chương I, Đạo Phật bắt đầu bằng trí tuệ chứ không 
phải là niềm tin. Sau khi đã đọc các giáo lý của Đức Phật, đã thẩm 
tra và trải nghiệm, đã gặt hái được những kết quả nhất định; khi 
ấy bạn có thể lựa chọn tiếp tục thực hành và trở thành một cư sĩ 
Phật Giáo, hoặc chuyển hướng sang những tôn giáo khác. 


38 


Nếu đã quyết định chọn đi theo con đường Phật Giáo, khi ấy niềm 
tin lại đóng vai trò khá trọng yếu trong việc duy trì sự thực hành. 
Điều này cũng giống như các việc học khác, bạn cần tư duy kỹ 
trước khi chọn một con đường; nhưng nếu đã chọn rồi thì phải 
kiên trì đi cho hết. Nếu cứ vừa đi vừa ngó nghiêng sang những con 
đường khác thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Để kiên trì đi trên con 
đường đó, xây dựng và củng cố niềm tin là điều thiết yếu. 


Muốn xây dựng niềm tin, thường các cư sĩ Phật Giáo sẽ đến gặp 
các vị Sư có đạo đức và có sự thực hành tốt đẹp để lắng nghe Pháp. 
Nhìn thấy hành vi cử chỉ đúng đắn, nghe được lời nói tốt đẹp lợi 
lạc, người cư sĩ sẽ phát sinh niềm tin và tiếp tục duy trì việc thực 
hành Pháp của mình. 


Ngoài các vị Sư, cư sĩ cũng có thể tiếp xúc các vị “thiện tri thức”, 
nghĩa là các vị có hiểu biết sâu sắc về Đạo Phật. Họ có thể là cư sĩ 
tại gia chứ không nhất thiết phải xuất gia. 


Nếu không có điều kiện nghe Pháp trực tiếp, bạn có thể lên mạng 
để nghe Pháp thoại. Tôi vẫn thường xuyên nghe các bài giảng của 
các vị Sư như Ajahn Brahm và Tỳ Khưu Bodhi ở trên YouTube. 


Tấn - sự chăm chỉ 


Không có sự thực hành nào đem lại kết quả nếu không chăm chỉ. 
Bạn cũng cần phải tiếp cận việc thực hành Đạo Phật nghiêm túc y 
như làm việc vậy. Bạn nên lên kế hoạch sẽ làm gì vào những 
khung giờ nào, ngày nào, rõ ràng và khoa học. 


Bạn cũng nên có một cuốn sổ tay ghi lại nhật ký tu tập. Bạn có thể 


ghi lại vắn tắt trải nghiệm thực hành mỗi ngày, cả trải nghiệm 
xấu và trải nghiệm tốt. 


39 


Nhưng tôi cần phải thực hành cái gì? Chắc chắn bạn đang băn khoăn 
như vậy. Tiếp theo đây, tôi sẽ trình bày 3 pháp Hành lớn: niệm, 
định và tuệ. 


Niệm - sự ghi nhớ 


Niệm (Sati) nghĩa là sự ghi nhớ. Tâm có xu hướng hay quên và 
không ý thức được mình đang làm gì, chỉ làm theo quán tính mà 
không có sự chú tâm. Niệm là năng lực nhớ lại việc đang làm hoặc 
việc cần phải làm. 


Thực tập niệm hay chánh niệm là thực tập việc luôn ghi nhớ phải 
làm việc thiện, nghĩa là phải giữ giới và xa rời tham, sân, sỉ. 


Xa rời tham, sân nghĩa là khi tâm tham đắm hoặc bực tức thì bằng 
nhiều phương pháp chúng ta sẽ khiến tâm trong sạch trở lại. 


Còn xa rời Si là khi tâm có tỉnh giác (sampajañña), luôn hay biết 
về hiện tại. Nghĩa là khi đi bộ thì biết là đang đi bộ. Biết rõ từng cử 
động của cơ thể, và chỉ tập trung vào một việc là đi bộ mà thôi. 


CHỌN MỘT HÀNH VI BẤT THIỆN 


Bạn cần dành một chút thời gian để quan sát và xem xét những 
hành vi bất thiện, liên quan tới tâm tham hoặc sân của mình. Đặc 
biệt lưu tâm tới những hành vi bất thiện lặp đi lặp lại. Đó là nơi bất 
thiện mạnh và cần phải xử lý. 


Hãy chọn MỘT hành vi bất thiện duy nhất để xử lý, ví dụ như việc 
dễ bực tức khi tham gia giao thông. 


Sau đó, bạn cần để ý các nguyên nhân dẫn tới hành vi này. Thường 
khi tham gia giao thông bạn sẽ dễ cáu vì âm thanh của các phương 
tiện khác, hay vì thời tiết nóng nực. Bạn cũng có thể đễ khó chịu 
với cách lái xe của các bác tài taxi. Hãy lưu ý và tìm cách hạn chế 


0 


bớt chúng nếu có thể. Nếu bạn dễ cáu vì đường đông, hãy đi làm 
sớm hơn và đi về muộn hơn một chút để tránh cảnh tắc đường. 


Tiếp theo, bạn cần thiết lập niệm về việc này. 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP NIỆM 


Một ví dụ về thiết lập niệm mà mọi người thường gặp, đó là khi 
phải dậy sớm đi du lịch. Thường chúng ta biết tầm quan trọng của 
việc không để lỡ chuyến bay, do vậy chúng ta vô tình “thiết lập” 
niệm dậy sớm trước khi đi ngủ. Kết quả là chúng ta luôn tự động 
dậy trước khi đồng hồ báo thức reo. 


Thiết lập niệm nghĩa là đặt ra những câu nhắc nhở để mình phải 
ghi nhớ. Giống như như đặt đồng hồ báo thức “bằng tâm” trong ví 
dụ ở trên vậy. 


Quay trở lại với câu chuyện giao thông, bạn có thể đặt ra câu nhắc 
nhở: Tôi sẽ không bực tức khi tham gia giao thông. 


Hãy đọc lại câu thiết lập niệm trước khi di chuyển. Hãy nhắc lại 
chúng khi ở đèn xanh đỏ, và bất cứ khi nào tâm chớm bực tức, như 
khi nghe thấy tiếng còi xe buýt phát ra chói chang chẳng hạn. 


Đừng chủ quan nghĩ rằng mình có thể tự ghi nhớ mà không thiết 
lập niệm. Các câu nhắc đi nhắc lại có tác dụng sâu với tiềm thức và 
giúp tâm tự động nhớ việc cần phải làm. Bạn có thể đặt các câu 
thiết lập niệm theo ý mình, miễn là bạn thích và chúng dễ nhớ. 


NHƯ LÝ TÁC Ý 


Nếu chẳng may bạn vẫn khiến bất thiện pháp xảy ra, bạn cần sử 
dụng phương pháp như lý tác ý (yoniso manasikära). 


⁄1 


Như lý tác ý nghĩa là tác ý (chủ động nảy lên một suy nghĩ) một 
cách khôn ngoan để bất thiện pháp giảm bớt và biến mất. 


Trong trường hợp bạn lỡ phát điên lên khi bị xe trước mặt tạt đầu, 
bạn có thể tác ý theo một trong các cách sau: 


- _ Chắc anh ta cũng không cố ý. 

- _ Chẳng có lý do gì để bực tức một chuyện nhỏ như vậy. 

- _ Đường phố lúc nào chả thế, nếu mình tức thì có mà tức cả 
ngày. 

- Nếu mình tức thì sẽ khiến cả ngày hôm nay bắt đầu thật tồi tệ. 
Điều này chẳng đáng đâu. 


Hãy sáng tạo và tìm ra những cách tác ý đối trị bất thiện khôn 
ngoan vì chỉ bạn mới hiểu cách nào phù hợp với bản thân mình 
nhất. 


Có một cách tác ý áp dụng được cho mọi hoàn cảnh, đó là tác ý về 
vô thường. Khi phải ở trong hoàn cảnh không thuận lợi, dễ phát 
sinh tâm bất thiện, ví dụ như khi bạn ham muốn một cái gì đó thái 
quá, bạn có thể tự bảo bản thân: Cơn tham này rồi cũng sẽ qua, hãy 
kiên nhẫn thêm một chút. Và rồi nó sẽ qua thôi. 


KIỂM TRA LẠI BẤT THIỆN PHÁP VÀO CUỐI NGÀY 


Vào cuối ngày hãy dành một khoảng thời gian tĩnh lặng và kiểm 
tra lại việc chiến đấu với bất thiện pháp trong ngày. Đây là lúc phù 
hợp để ghi chép nhật ký tu tập. Hãy trung thực ghi rõ bạn đã 
thành công, thất bại như thế nào, và lẽ ra điều gì có thể được làm 
tốt hơn. 


Bạn nên làm việc này thật thong thả, dành thời gian và sử dụng trí 
tuệ để tìm ra những phương pháp đối trị bất thiện pháp khôn 
khéo và sáng tạo. Hãy thử những phương án khác nhau và linh 
hoạt trong việc chiến đấu với chúng. 


⁄2 


BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 


Hãy bắt đầu chỉ với MỘT hành vi bất thiện duy nhất, bắt đầu với 
những bước thật nhỏ, và thật kiên trì. 


Công việc bạn đang làm giống như xây một bức tường thành 
khổng lồ. Nếu nhìn cả bức tường, bạn có thể bị choáng ngợp. Thay 
vào đó, hãy tập trung vào việc đặt từng viên gạch thật ngay ngắn 
và chỉn chu nhất có thể. 


Chẳng mấy chốc bạn sẽ có một mảng tường tuyệt đẹp. 
Bí quyết thành công chỉ có vậy: Từng viên gạch một. 


Nếu bạn thất bại, hãy quay lại với bài học này và kiểm tra xem có 
phải mình đã quá tham lam và cố gắng làm nhiều hơn có thể hay 
không. Đừng quên rằng chiến đấu với các bất thiện pháp là công 
việc cực kỳ khó khăn và bạn không cần thiết phải làm cuộc chiến 
này khó hơn nữa. 


Trong một thời điểm, hãy chỉ xếp một viên gạch duy nhất mà 
thôi. Thế là đủ lắm rồi. 


Định - sự tập trung 


Sau khi đã làm quen với niệm, hình thành được các sự ghi nhớ tốt 
đẹp và có những thành tựu nho nhỏ trong việc chiến đấu với các 
bất thiện pháp, bạn có thể làm quen với một bài tập thứ hai: định. 


Định nghĩa là sự tập trung. Tâm có định là tâm không bị phóng đi 
sang những đối tượng khác mà có khả năng tập trung lâu dài vào 


một đối tượng duy nhất. 


Để Tâm có định thì niệm phải mạnh. Tâm liên tục ghi nhớ không 
xao lãng việc cần phải làm. 


43 


THỰC TẬP TỈNH GIÁC 


Hãy chọn ra một hoạt động trong ngày mà bạn không phải suy 
nghĩ nhiều. Ví dụ như: đi bộ, rửa bát, trồng cây... 


Trước khi làm những hoạt động này, hãy thiết lập một niệm, ví dụ 
như: Tôi sẽ chú tâm vào việc rửa bát. 

Sau đó cơ thể được dùng như thế nào thì bạn biết cơ thể được dùng 
như thế ấy. Để ý tới tất cả các xúc chạm cũng như cảm giác phát 


sinh trong khi thực hiện công việc. 


Khi nào bạn phóng tâm nghĩ tới việc khác, hãy đọc lại câu thiết lập 
niệm. Rồi tiếp tục quay trở lại với sự thực hành. 


Thực tập tỉnh giác (sampajañña) là một trong những cốt tủy của 
thực hành Phật Giáo. Đây là phương pháp cực kỳ hữu hiệu trong 
việc làm tâm trong sạch và khiến tâm trở nên mạnh mẽ hơn. 

Khi đã thành thục tỉnh giác trong một hoạt động, hãy tiếp tục mở 
rộng sang các hoạt động khác. Dần dần trong ngày, bạn sẽ có rất 
nhiều hoạt động được thực hiện với tỉnh giác. 

Khi ấy, tâm đã dần định tĩnh, bạn sẽ sẵn sàng cho việc hành thiền. 


HÀNH THIỂN 


Tôi không có ý định nói sâu về việc hành thiền. Tôi chỉ giới thiệu 
văn tắt một phương pháp, đó là niệm hơi thở (änãpãnassati). 


Đây là một pháp thiền Phật Giáo nổi tiếng. Có 16 bước trong pháp 
hành này, trước mắt tôi giới thiệu với bạn một bước đầu tiên. 


+4 


Bạn có thể chọn một khoảng thời gian yên tĩnh trong ngày để thực 
hành thiền hơi thở. 


Khi bắt đầu thực hiện, bạn cần ngồi thẳng lưng, bạn có thể ngồi 
lên một chiếc đệm thiền để cột sống được nâng lên và lưng sẽ dễ 
thẳng hơn. Bạn có thể khoanh chân xếp bằng, ngồi bán già, hoặc 
kiết già. Hai tay bạn có thể đặt lên nhau và để phía trước cơ thể 
giống như tượng Đức Phật ngồi thiền. 


Với người mới bắt đầu, bạn cũng có thể ngồi trên ghế và để hai tay 
lên đùi. Bạn chỉ cần cố giữ lưng thẳng. Thế là đủ. 


Hãy chỉnh tư thế ngồi cho tới khi thật thoải mái, sau đó bạn bắt 
đầu thư giãn toàn thân. Dành khoảng 5 phút để làm “mềm” cơ thể 
và loại bỏ các sự căng cứng. Bạn chỉ việc dùng ý rà soát khắp cơ 
thể và nhắc các bộ phận trở nên mềm đi. 


Sau đó hãy thiết lập niệm: Tôi sẽ giữ ý thúc về hơi thở. Rồi bạn bắt 
đầu tập trung vào hơi thở. Bạn không cần làm gì cả, chỉ việc nhìn 
hơi thở đi vào và đi ra. Nếu tâm phóng đi nơi khác, hãy nhắc lại 
câu thiết lập niệm. 


Hãy quan sát hơi thở thật nhẹ nhàng, không cưỡng ép. Đừng bắt 
hơi thở phải theo ý của bạn. Hãy để hơi thở hoạt động tự nhiên. 


Đó là tất cả những gì bạn cần phải làm. Tới một thời điểm bạn sẽ 
muốn chấm dứt việc hành thiền. Khi ấy bạn cần chậm rãi thoát ra 
khỏi trạng thái thư giãn bằng cách nhắc nhở tâm rằng bạn sắp xả 
thiển. Rồi bạn từ từ mở mắt và khẽ cử động ngón tay, ngón chân 
và lấy lại ý thức. Sau đó bạn xoa bóp hai chân tới khi hết tê mỏi thì 
ngồi dậy. 


Thực hành đơn giản như vậy sẽ giúp bạn rèn luyện niệm, định và 


làm quen với những trạng thái an bình khi tâm không bị quấy rầy. 
Nếu muốn tiến xa hơn, hãy tìm một vị thiền sư để theo học. 


45 


Tuệ - cái biết đúng đắn 

Khi tâm có định, tuệ sẽ phát sinh. Tuệ nghĩa là cái biết. Tuệ giúp 
tâm hiểu ra: sự sinh khởi (nguyên nhân), sự chấm dứt, sự hấp 
dẫn, sự nguy hiểm và sự thoát ly khỏi các bất thiện pháp. 


Tuệ giải thoát là loại tuệ phát sinh ra từ các tầng thiền (trạng thái 
định sâu sắc có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ). Loại tuệ này có khả 
năng cắt đứt các phiền não và cấu uế của tâm cực mạnh và nhờ nó 
các nhà Sư có thể đạt tới sự Giác Ngộ. 


Tuệ thông thường là loại tuệ có được do việc học, suy tư, thực 
hành mà có (gọi là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ). 


Hãy lấy ví dụ về việc học bơi. Đầu tiên bạn sẽ học lý thuyết về cách 
bơi. Học xong sẽ có cái biết từ việc học (văn tuệ). Bạn hiểu cách cử 
động chân tay để nổi và tiến về phía trước. Bạn cũng biết cách 
ngoi lên để lấy hơi và cách thở. 


Rồi bạn nhảy xuống bơi và ...chìm nghỉm. Dù biết lý thuyết nhưng 
khi áp dụng vào thực tế bạn không biết cách phối hợp chân tay để 
nổi và hơi thở thì rối tung hết cả lên. 


Sau đó, bạn suy nghĩ lại và quyết định sẽ loại bớt các cử động phức 
tạp. Trước mắt bạn chỉ tập nằm ra và đạp chân cho nổi người. Bạn 
làm thử và tập được khá dễ dàng. Sau đó bạn dần bổ sung thêm 
động tác tay. Cuối cùng bạn thêm vào việc thở. 


Như vậy bạn đã biết bơi nhờ việc chiêm nghiệm (tư tuệ) và đưa ra 
một phương pháp tuần tự hợp lý. 


Bạn bắt đầu bơi thành thạo hơn. Bạn tự rút được ra các bài học để 


làm sao cử động thật tối ưu và hít thở phối hợp với tay chân thật 
nhịp nhàng. Đó là cái biết nhờ thực hành (tu tuệ). 


46 


Cũng như việc học bơi, người cư sĩ Phật Giáo sẽ rèn luyện Tuệ như 
vậy. Vị ấy đọc thêm kinh sách và nghe Pháp để bồi dưỡng Văn Tuệ. 
Vị ấy chiêm nghiệm về Giáo Pháp và tâm mình đặc biệt là khi bất 
thiện pháp sinh khởi để bồi dưỡng tư tuệ. Và vị ấy áp dụng những 
lời dạy vào cuộc sống để phát triển tu tuệ. 


Quay trở lại với phương pháp thực hành của chúng ta, sau khi thực 
tập thiền hơi thở, bạn có thể hướng tâm đã tương đối an tĩnh này 
về những vấn đề trong cuộc sống. 


Lúc này, tâm có một chất lượng rất khác so với tâm bận rộn trong 
ngày. Bạn chỉ cần gieo vào một câu hỏi, tâm sẽ liên tục làm việc và 
cho bạn nhiều câu trả lời bất ngờ. 


Ngoài những vấn đề thế gian, bạn nên hướng tâm về việc giải 
quyết các bất thiện pháp của mình. Như đã nói ở trên, chúng ta có 
thể tìm hiểu về: sự sinh khởi (nguyên nhân), sự chấm dứt, sự hấp 
dẫn, sự nguy hiểm và sự thoát ly khỏi bất thiện pháp. Cụ thể như 
với ví dụ về sự bực tức khi tham gia giao thông: 


-_ Tại sao mình lại bực tức khi tham gia giao thông? 

- Khi nào cơn bực tức sẽ chấm dứt? 

- __ Cơn bực tức này có gì hay mà tâm mình lại thích nó thế? 
- _ Sự nguy hiểm của cơn bực tức này là gì? 

-. Làm sao để chấm dứt sự bực tức này vĩnh viễn? 


Bạn có thể gieo những câu hỏi như vậy và để tâm làm việc của nó. 
Và bạn sẽ nhận được các câu trả lời tuỳ theo mức độ trong sạch 
của tâm. 


Như đã nói ở trên, để tuệ phát triển, bạn cũng cần đọc và nghe 
Pháp để bổ sung thêm kho kiến thức cho mình. Bạn có thể tìm đọc 
kinh sách và tìm hiểu về một số chủ đề lớn của Phật Giáo như: 
Trung Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, 
Không... 


47 


Khi sự thực tập gặp khó khăn 


Điều này chắc chắn sẽ xảy ra và là chuyện hoàn toàn bình thường. 
Như mọi việc học khác, học Phật cũng gian nan và vất vả không 
kém. Đừng bao giờ nghĩ những nhà Sư là những người lẩn trốn thế 
gian. Họ đóng cửa với thế giới để chiến đấu một cuộc chiến gian 
nan hơn nhiều, cuộc chiến với các bất thiện pháp bên trong nội 
tâm của họ. 


Khi gặp khó khăn, bạn có thể rà soát lại năm căn tín, tấn, niệm, 
định, tuệ để xem mình đang bị thiếu hụt căn nào và bồi đắp thêm. 


Nếu bạn cảm thấy chán nản với sự thực tập và không có nhiều 
niềm tin, tín căn đang suy yếu. Bạn cần gặp gỡ những vị Thiện Tri 
Thức, đi chùa, nghe Pháp từ các vị Sư, hoặc tâm sự với những 
người bạn Phật giáo để nuôi dưỡng tình yêu Giáo Pháp. Hãy nhớ 
về những lợi ích Giáo Pháp đem lại và cuộc sống bất hạnh trước 
khi thực hành Pháp. Quay trở lại con đường cám dỗ nhưng đầy rẫy 
đau khổ kia có xứng đáng hay không? 


Nếu bạn cảm thấy sự thực tập đình trệ do bạn quá bận rộn và lười 
biếng, bạn cần dành thời gian sắp xếp lại thời khoá biểu trong 
ngày và coi việc thực hành Giáo Pháp cũng quan trọng như việc ăn 
vậy. Nhớ rằng bạn luôn có thể thực hành tỉnh giác dù có bận mấy 
đi chăng nữa. Hãy bồi dưỡng tấn căn của mình. 


Nếu việc hành thiền hơi thở gặp nhiều khó khăn và bạn không thể 
tập trung, điều này nghĩa là trong ngày bạn đã phóng tâm nhiều 
và không có niệm. Bạn cần thực tập thiết lập niệm tốt hơn. Khi 
niệm mạnh, định và tuệ sẽ mạnh theo. Đây cũng là thời điểm phù 
hợp để bạn tìm một vị thiền sư mà theo học. Trong việc hành 
thiển, có vô số chướng ngại mà chỉ một bậc thầy thiện xảo mới có 
thể hỗ trợ bạn vượt qua. 


⁄8 


Chương V: Một số ví dụ thực tế 


Thực sự kho tàng tri thức Phật Giáo là hết sức khổng lồ. Việc học 
và hành có thể kéo dài nhiều năm trời và trong nhiều kiếp sống. 
Trong phạm vi cuốn sách này tôi chỉ mới chạm đến một phần rất 
rất nhỏ những gì Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ. 


Sau đây để cho sinh động, tôi xin mạnh đạn giới thiệu với bạn một 
vài cách áp dụng Đạo Phật vào trong công việc và cuộc sống của 
riêng mình. 


Tôi đồng sở hữu một công ty phần mềm nhỏ ở Sài Gòn. Sau nhiều 
thử nghiệm, tôi đã áp dụng thành công Đạo Phật trong việc điều 
hành công ty và gặt hái được một số thành quả nhất định. 


Bước đột phá là bắt đầu từ khi tôi nảy ra một sáng kiến. Đó là thay 
vì coi công ty như một thực thể pháp lý, tôi coi công ty như một 
chúng sinh”. Tôi tiếp cận việc quản trị với ý tưởng rằng công ty 
cũng có sinh lão bệnh tử, và nghiệp của riêng mình. 


Như vậy nếu tôi có thể bồi đắp thiện nghiệp cho “chúng sinh công 
ty”, chúng sinh này sẽ có nhiều “phước báu” hơn. 


Làm từ thiện đều đặn 
Việc đầu tiên mà tôi thực hiện, đó là thường xuyên tổ chức các 
công tác thiện nguyện (bố thí). Tôi phát động mọi người đóng góp 
một khoản tiền nhỏ ngay sau ngày nhận lương hàng tháng vào 
quỹ từ thiện của công ty. 


Bằng cách đó, trong 4 tháng bùng dịch Covid ở Sài Gòn, chúng tôi 
đã đóng góp được gần 10oo phần quà cho các bà con thiếu thốn tại 
thành phố. Chúng tôi cũng rất may mắn vì việc kinh doanh không 
bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch. Do vậy việc chia sẻ may mắn này 


+9 


tới người dân thành phố là một trách nhiệm và vinh dự của công 


ty. 


Giá trị cốt lõi như là giới 

Tôi muốn công ty cũng có giới. Nó sẽ là nền tảng cho bất cứ sự 
phát triển lâu dài nào. Trong quản trị, điều đó có thể đạt được 
thông qua việc đẩy mạnh truyền thông các giá trị cốt lõi. 


Công ty của tôi có 44 giá trị cốt lõi và giá trị đầu tiên và quan trọng 
nhất là tính chính trực (integrity). Tôi nghĩ các giới kia thì khó áp 
dụng nhưng riêng giới thứ 4 thì rất phù hợp. 


Các thành viên trong công ty chia sẻ quyết tâm sẽ luôn trung thực 
với khách hàng và với nhau. Sau vài năm áp dụng các giá trị cốt lõi 
này, chúng tôi đã gặt được những trái ngọt cho mình. 


Khách hàng của chúng tôi khá đông và quay lại nhiều. Việc bán 
hàng cũng không quá vất vả vì khách hàng tự truyền miệng giới 
thiệu cho nhau. Người phương Tây rất thích làm việc với chúng tôi 
vì họ đánh giá cao sự trung thực của công ty. 


Nhân viên cốt lõi của chúng tôi cũng rất đáng tin cậy. Các em từng 
phải đối mặt với những cám dỗ khi bị các công ty đối tác mua 
chuộc bằng mức lương rất cao. Các em đã trung thực kể lại cho 
ban giám đốc và luôn sát cánh với công ty. Chúng tôi tự hào giờ 
đây đã có khả năng nâng cao mức lương lên tới 2, 3 lần cho các em 
so với thời điểm mới bắt đầu. 


Deep work - làm việc ngắt kết nối 


Trong công việc chúng tôi nhận thấy khi tập trung, các nhân viên 
có thể làm tốt hơn nhiều lần so với lúc bị phân tâm, kể cả do bị 
phân tâm bởi công việc khác chứ không phải do làm việc riêng. 


5O 


Phương Tây cũng tiến hành nhiều nghiên cứu và cho thấy nếu bị 
xao lãng, bộ não sẽ cần 2o tới 25 phút để lấy lại sự tập trung trước 
đó. Do vậy nếu để các nhân viên thường xuyên bị quấy rầy, có thể 
họ sẽ chẳng có một giây phút nào tập trung trong 8 tiếng làm việc. 


Do vậy, chúng tôi khuyến khích nhân viên có những khung giờ 
làm việc tập trung cao độ chúng tôi gọi là “deep work”. Từ này 
dịch theo nghĩa đen từ tiếng Anh nghĩa là “làm sâu”. Trong 
khung giờ này các em có thể tắt hết email và các ứng dụng chat và 
“ngắt kết nối” với thế giới để tập trung vào những công việc khó 
nhẳn nhất. Tới khi nào xong việc, hoặc khung giờ đã cạn, các em 
có thể quay trở lại với thế giới và Internet. 


Các nhân viên làm theo đều cảm thấy lợi ích của “'deep work” và 
tìm cách phát huy tối đa sức mạnh của phương pháp này. Tất cả 
đều thấy rõ khi dẹp hết các sự xao lãng, năng suất sẽ tự nhiên tăng 
VỌI. 


Điều này cho phép các em hoàn thành công việc sớm hơn và 
không cần làm ngoài giờ. Hơn nữa, việc rèn luyện được tính tập 
trung sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách và cuộc sống. Người 
nào biết đồn toàn bộ tâm trí vào một việc, sẽ biết cách làm những 
việc khó và phức tạp. 


Đây là sự áp dụng của việc thực tập định vào trong công việc. 


Phương pháp xách giỏ trứng 


Trong công việc quản trị dự án, các quản lý của chúng tôi đã gặp 
phải một vấn đề khá phổ biến. Đó là công việc quá phân mảnh và 
khó theo đõi tiến độ của các dự án khác nhau. 


Do thuộc tính làm gia công phần mềm cho các khách hàng khác 


nhau, chúng tôi phải sử dụng nhiều phần mềm quản lý của khách. 
Do vậy công việc sẽ nằm rải rác ở nhiều nơi. 


51 


Thêm vào đó, nhiều khách thích giao việc trên các ứng dụng chat 
như Slack, Skype hay WhatsApp. Điều này dẫn tới các quản lý 
thường xuyên bị bỏ lỡ việc hoặc không phản hồi nhanh với khách. 


Khi gặp vấn đề này, việc đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là thuyết phục 
khách quay sang sử dụng phần mềm quản lý công việc của chúng 
tôi. Nhưng khách hàng dứt khoát từ chối. Rất khó để thuyết phục 
họ thay đổi cách vận hành chỉ vì một công ty đối tác không quản 
lý đầu việc tốt. 


Chúng tôi cũng có thể bật hết các thông báo của các ứng dụng lên 
nhưng như vậy các nhân viên sẽ bị điên đầu vì các thông báo này. 
Nó cũng đi ngược lại với chủ trương ưu tiên “deep work” của 
chúng tôi. 


Sau nhiều trăn trở, một hình ảnh minh hoạ đã hiện đến với tôi. 
Công việc này không khác gì một người nông dân có nhiều 
chuồng gà. Gà thì không có giờ đẻ cố định. Khi nào thích thì gà sẽ 
đẻ. Nếu để lâu, trứng sẽ bị cáo ăn mất. Chuồng gà thì nằm rải rác ở 
nông trại và không thể gom về một chỗ. Hơn thế nữa, người nông 
dân này lại còn nhiều công việc quan trọng hơn ở nông trại, 
không thể suốt ngày đi trông trứng gà được. Nếu vậy người nông 
dân phải làm sao? 


Giải pháp nếu nghĩ lại thì thật đơn giản đến bất ngờ. Người nông 
dân chỉ việc thường xuyên đi xem các giỏ trứng vào một khung giờ 
nhất định. Tới giờ đó anh ta xách giỏ đi thu hoạch trứng. Như vậy 
việc thu hoạch sẽ không ảnh hưởng tới các công việc khác và anh 
ta cũng sẽ hạn chế được tối đa việc bị cáo ăn mất trứng. 


Tương tự như vậy, trong công việc người quản lý có thể dành 2 
khung giờ trong ngày cho việc kiểm tra toàn bộ công việc ở các 
phần mềm và cửa sổ chat. Các em sẽ lên kế hoạch cố định cho việc 
này và sắp xếp nó để không ảnh hưởng khung giờ deep work. 


52 


Có phải chúng ta thường phức tạp hoá vấn đề hơn mức cần thiết? 
Đôi khi việc suy nghĩ đơn giản sẽ giúp tìm ra những giải pháp hiệu 
quả nhất. 


Đây là sự ứng dụng của niệm (sự ghi nhớ) vào trong công việc. 


Giảm thiểu công việc báo cáo 

Khi công ty phình ra một chút thì cũng là lúc các nhà quản trị đau 
đầu với quy trình. Thiếu quy trình thì loạn, mà thừa quy trình thì 
gây lãng phí thời gian và công sức. 


Trong công tác quản trị chúng tôi cần nhiều loại báo cáo: báo cáo 
thời gian và hiệu suất làm việc của nhân viên, báo cáo chất lượng 
và tiến độ của dự án... 


Làm báo cáo không khó, nhưng rất mất thời gian. Hơn nữa nó còn 
lấy đi sự tập trung của các lập trình viên. 


Sau cùng chúng tôi nhận thấy, với họ tốt nhất là không cần báo 
cáo. Đằng nào các lập trình viên cũng phải nhập liệu các thông tin 
về tiến độ và số giờ thực hiện công việc vào hệ thống quản lý dự 
án. Thay vì bắt họ phải báo cáo thủ công lại một lần nữa, chúng tôi 
viết các công cụ tự động trích xuất thông tin và tạo ra các báo cáo 
“bán thông minh”. Nếu có gì không hợp lý hoặc cần xem xét kỹ, 
chúng tôi có thể tách ra đào sâu xem kỹ riêng. 


Như vậy lập trình viên không phải báo cáo, mà quản lý vẫn có số 
liệu khá phong phú để đo được sức khoẻ của công ty và hiệu suất 
của các lập trình viên. 


Đây là một ứng dụng của tuệ. Khi có vấn đề, nếu chịu khó đào sâu 


suy nghĩ về nguyên nhân và bản chất thì chúng ta có thể giải 
quyết rất nhiều bài toán bằng những phương pháp thông minh. 


53 


Trên thực tế đây vẫn là một chương trình đang được triển khai 
những chúng tôi có thể thấy những tín hiệu tích cực. Các khách 
hàng rất thích các báo cáo chỉ tiết và khả năng dự báo sớm các vấn 
đề về dự án và nhân sự của chúng tôi. 


Vô sở hữu - công ty là của chung 


Rất nhiều vị lãnh đạo bị căn bệnh coi công ty là “của mình”. Như 
Đức Phật đã dạy, nếu suy cho cùng chẳng có gì là “của ta, là ta, là 
tự ngã của ta” cả. 


Nếu tư duy về mặt logic đơn thuần, giả như coi công ty là “của 
mình”, thì phần nào chính xác của công ty là “của mình” đây? 


Đầu tiên, tài sản lớn nhất của công ty là con người. Vậy nhân viên 
có phải của mình không? Khi còn trả lương họ còn làm việc “với” 
mình. Đây là một mối quan hệ hợp tác sòng phẳng chứ mình nào 
có sở hữu được họ. Họ làm việc giỏi khi họ vui, làm việc kém khi 
họ buồn. Họ ốm thì nghỉ, họ khoẻ thì có mặt. Mình đâu kiểm soát 
được việc đó. Tệ nhất, họ chán mình thì họ bỏ việc. Vậy rốt cục 
mình có sở hữu được họ chút nào đâu. 


Tài sản thứ hai của một công ty là tiền và các tài sản cố định khác. 
Nếu công ty là đồng sở hữu thì trên thực tế phần tài sản này sẽ 
được chia cho các cổ đông. Như vậy nói là tài sản “của chúng ta” 
thì có lẽ hay hơn. Hơn nữa, tài sản này biến động, phình lên hay 
thu nhỏ do nỗ lực của các cá nhân đóng góp. Nó là nỗ lực tập thể, 
và nó cũng dùng để tưởng thưởng cho những thành công của tập 
thể. Nên tốt nhất nó phải là của chung. 


Tài sản thứ ba là danh tiếng, thương hiệu của một công ty. Đây là 
một tài sản vô hình và vượt ngoài ranh giới của bất kỳ ông chủ 
nào. Đúng là Steve Jobs ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu Apple 


54 


nhưng Apple không phải của Steve. Steve mất, Apple vẫn vững 
mạnh - đây là ví dụ điển hình nhất. 


Hiểu được việc này, người lèo lái con thuyền công ty sẽ rất nhẹ 
nhàng và thanh thản. Tôi cũng phần nào nắm được tỉnh thần ấy 
và chia sẻ với các cổ đông cũng như các nhân viên. Với tôi, công ty 
luôn là của chúng ta, thậm chí công ty có một sức sống của riêng 
nó mà không phụ thuộc vào bất cứ thành viên nào. 


Khi công ty thành công, tôi biết đó là nhờ tất cả đóng góp của mọi 
cá nhân. Khi công ty thất bại, tôi cũng hiểu đó không phải là lỗi 
của riêng mình. Tôi nghĩ với thái độ như vậy, người lãnh đạo sẽ 
hoà đồng và được yêu quý hơn, thay vì luôn vạch ra một ranh giới 
giữa chủ - người làm thuê như mô hình cũ. Chúng ta là một tập 
thể, chứ không phải một (vài) ông chủ và tập thể còn lại. 


Như bạn thấy, việc áp dụng Đạo Phật quả thực không khó lắm và 
đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. 


Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ khơi gợi nguồn cảm hứng 
cho bạn trong việc thực hành và đưa Đạo Phật vào trong cuộc 
sống một cách sống động. Như vậy sự thực hành mới có nhiều 
niềm vui và có cơ hội trở nên sâu sắc hơn. 


55 


Tài liệu gợi ý 

Như tôi đã nói, những gì tôi giới thiệu trong cuốn sách nhỏ này 
giống như một góc phần nổi của tảng băng. Còn rất nhiều điều 
tỉnh túy của đạo Phật mà tôi chưa có điều kiện cũng như trình độ 
để đề cập tới. 


Do vậy, tôi xin chia sẻ với bạn một số trang web, tác giả, đầu sách 
mà tôi đã học hỏi được rất nhiều. 


Trang web 


Sutta Central: 


https://suttacentral.net/pitaka/sutta 
Trang web có tạng Kinh, Luật với nhiều bản dịch quốc tế để đối 
chiếu, bao gồm bản Việt dịch của hoà Thượng Thích Minh Châu. 


Buddha Sasana: 
https://www.budsas.org/uni/index.htm 


Trang web của cư sĩ Bình Anson (Australia) với rất nhiều tài liệu 
quý báu của Phật Giáo Nguyên Thuỷ. 


Tam Tạng Pali Việt: 


https://www.tamtangpaliviet.net/ 
Trang web của Sư Chánh Thân, là người đã dịch Tạng Luật và các 
tác phẩm quan trọng khác của Văn học Pali. 


Access to Insight: 


https://www.accesstoinsight.org/ 
Tạng Kinh bằng và rất nhiều các bài luận, sách tiếng Anh của các 
tác giả nổi tiếng trong mục Thư Viện (Library). 


56 


Sách và Tác giả 

Sư Bodhi: 

Sách “Hợp tuyển lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali” 
https://thuvienhoasen.org/a25652/hop-tuyen-loi-phat-day-tu- 
kinh-tang-pali 


Sách “Đại đệ tử Phật” (Sư Bodhi hiệu đính) 
https://thuvienhoasen.org/a33978/daï- de-tu-phat 


Sách “Bát Chánh Đạo” 
https://www.accesstoinsight.org/li thor hi/w end.ht 
ml 


Youtube các bài giảng của Sư: 


https://www.voutube.com/c/BAUSChuangYenMonastery/ 


Sư Thãnissaro 
Các bài viết: 
https:/J/www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/index.ht 


ml 


Sư Ajahn Brahm 
Sách “Từ Chánh niệm đến Giác ngộ” 


guoi-tu- thien-p9792833.html 


Youtube các bài giảng của Sư: 


https://www.youtube.com/user/BuddhistSocietyWA 


Dòng thiền Forest Dhamma bên Thái 
Các sách tiếng Anh: 
https://forestdhamma.org/books/english-books/ 


Các sách tiếng Việt: 


https://forestdhamma.org/books/tieng-viet-vietnamese-books/ 


57 


Pháp không phải là hàng hoá để rao bán. 
Không tái bản sách này dưới bất kỳ hình thức nào 
với mục đích thương mại. 


Sách có thể được chia sẻ miễn phí đưới mọi hình thức như: 


Gửi trực tiếp file PDE này (rất nhẹ) 

Gửi link https://lifechange.vn/tvgm để người nhận tự tải về 
In ra bao nhiêu bản tuỳ thích và gửi tặng người khác 

Chia sẻ trên mạng xã hội 


Từng Viên Gạch Một 
Phương pháp áp dụng Đạo Phật vào trong cuộc sống 


Tác giả: Nguyễn Đức Hiếu 


Liên hệ góp ý xin gửi email tới ]ifechange.vn@grmnail.com 
© Bản quyền www.lifechange.vn 


life 
CHANGE 


58 


